Zen Master Thích Thanh Từ 


NHẶT LÁ BÔ ĐỀ 
TẬP 3 
PICKING UP BODHI LEAVES 
VOLUME 3 


Sách Song Ngữ Việt - Anh 


Translated into English by Nguuên Giác 


THƯ VIỆN —”” HOA SEN 


MỤC LỤC | CONTENTS 


Lời Đầu sách | Foreword 1 


Part I: Dharma Talks on Early Buddhist 02 
Discourses | Phần I: Trích Giảng Kinh A 

Hàm 

Part II: Dharma Talks | Phần II: Trích Diễn 119 
Giảng Luận 

Part II: Dharma Talks on Zen Anecdotes | lẾY co: 
Phân III: Trích Giảng Thiên Sử 


Đôi Lời Nhắn Nhủ 205 
MỤC LỤC 
TẬP BA 


8.0: 001Ẽ-. n..ố..ẻẻẻ..ẽ . 


Phần I : TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM 


1. Công đức bát quan trai..........................------5ss: 
Ø..'. “ RÌ DỒEHT:TTỢUÌO cau 4 152 44260/26AcaoixlexAei4áuAcanbbezs 
G70 GIỎ Ý CÍÌ 27622902 62940/22000 226 Add nứa 
4... Niệm ác và người thù..........................--- cài 
5. Tám căn cứ lười biếng ........................... ------ 5s: 
Đố: - l | PDI .ÌV goissagbiltmisoaltissddbvslvudedao disie dudtdesbrdtsediesgd@ndl 
í. - lƑ Ha) TH NOT oaytye ai 5002401864095 1ã4 24 360 
Ốc - PHI UTAHTIĐGTI 2svx4xsesaskdicddkoesioRduasoadaẻ 
Đ);: 2M, DOTT GLP 2021202007093 0W0x2644/6xboAfAaylvervWiéeo 
lÙ. -TiÚ DICU| ĐC 10106 20sc2g02Mcapfjf6it 00/8/2021 000016x 
1ƒ. (ý DUIYH KHI sáo lásniacc0assisbsaiosdsddsodond 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt.............................. . 
13. Kinh Điều Ngự...................................---.-cccccscccccee. 
14. Đức Phật đáng kính..............................---------- 
Tổ... ›PHlI xa THÔI HO S5 sa esbGs Set, Ebsvseoles0e0 SA. 


Phần II : TRÍCH DIỄN GIẢNG LUẬN 


1. Chỉ một chữ BIẾT.................................------------ 
20g 60-01000909 7U 
3... Ý nghĩa tối thượng.......................--------+c+s+s+s+s+: 
Phần III : TRÍCH GIẢNG THIÊN SỬ 
1. Đo tại ước HIẾN ái tciscacdueCtiiddsdtaaisad 
ê::` “Sa. Cai HC: HI3[ HD essiexseixbiseeaiibepiibmsisef 
3. Chẳng lộ] -UIGG20Ï 72s 2ns10161x403816005030A81238328 
4. Ông nay biết ta chăng " Ẽ Ẽ nốẽố 
5.. - Thấy hoa: đãO THỞ Gái es2i0ss1aobaies d0 
6. Chẳng phải xưa nay............................---- 5525555552 
12 ~462I|61U2 MST, Bllsx27 p eriloiotdyajangl000/010A008-0404010160--8/8/4 
8... Không người biết đặng y............................-...- 
Đ;- -'Ê)I]0:HỘI:GGI0Ï: 2x2 ixss20a60 062860001080 1086 
10. Trồng hoa trên đá .......................... ----------c+scsc+2 
114 /PHUƯWỢHỢ QƯỜƠNHG si siiaitriiiaieditdirsiaiaedsd 
2 ='-000/59)-)0) 4007-1170 0“... 
15: Từ tron 5W f8 01x sÁ bung 1ui0g du Go hiện keouéa 
14, ID C giác :2⁄850250:360/328/06062502388212820506128208823:82015 


Đôi lời nhắn nhủ 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Tập Nhặt Lá Bồ Đồ III nàu, cũng do các Thiền sinh 
ghi lạt lời giảng dạu của Thầu Viện Chủ tại Tu Viện 
Chơn Không. 


Nội dung tập sách nàu ngoài ghi lời giảng dạu của 
Thầu Viện Chủ, chúng tôt còn trích nguuên uăn một 
số bài kính giáo lú căn bản như Phật nói Uuề giáo lú 
Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duuên, Nhân quả U.U... trong 
Trung Bộ Kímh do Hòa Thượng Thích Minh Châu 
dịch từ tạng Poli (Phật nói hoặc Ngài Xá Lợi Phất lập 
lại lời Phật nói) để chúng ta cùng suu gẫm lời dạu 
thâm sâu của đức Phật. 


Thật ra nếu nói chỗ thâm sâu của đức Phật là phải 
bàn đến lú "khai quuền hiển thật" của Ngài. Nghĩa là 
Ngài mở bàu pháp môn phương tiện để dẫn dắt 
chúng sanh trở uề uới lú thật, nên tuụ Ngài có giảng 
dạu rmnuôn ngàn phóp môn, Uuô lượng diệu nghúa, 
nhưng mục đích cứu cánh là đến chỗ uô ngôn, nếu 
còn ngôn thuuết thì chưa đến lú thật. Vì thế Phật 
đóng cửa thất ở nước Ma Kiệt Đà, Ngài Duu Ma Cật 
ngậm miệng ở thành TÙù Da Lụ là để nói lên lú thật 
ấu. Ở đâu, chúng ta chỉ tìm hiểu qua lú quuền của 
Phật nói mmà thôi. 


Ngoài phần kinh trên, chúng tôi cũng cố gắng cô 
đọng lại những lời giảng dạu của Thầu Viện Chủ uề 
đường lối tu tập của Tu Viện Chơn Không thành Uài 
bài luận ngắn qua những kinh nghiệm tu tập uà 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


những gì học hỏi được nơi Thầu. Các tài liệu nàu quí 
Uj đọc qua sẽ thấu rõ đường lốt tu của chúng ta quả 
quuết u cứ kinh điển, lời Phật, Tổ dạu, chứ không gì 
xa lạ hoặc ai tự sáng chế. Đâu là con đường Phật, Tổ 
đã uạch sẵn. Thầu Viện Chủ chỉ có công soi sáng lại 
con đường ấu mà thôi. 


Qua những tài liệu trong tập sách nàu cũng như các 
tập sách trước chúng tôi đã ghi, tuụ không đầu đủ 
lắm, nhưng cũng nói lên được phần trọng uếu trong 
Uiệc tu tập hằng ngàu của Tu Viện. Mong rằng những 
tập tài liệu nhỏ nàu sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng 
ta tu tập hầu đạt được lú tưởng giải thoát cao đẹp 
của người tu Phật. 


Viết tại Tu Viện Chơn Không 
Ngàu đầu xuân rrxăm Bính Dần 1986 
Thau rnặt các Thiền Sinh 


THÍCH PHƯỚC HẢO 


FOEEWORD 


This volume of "Picking Bodhi Leaves III" 1s also 
written by Zen students who recorded the 
teachings of the Abbot at Chơn Không Monastery. 


In this volume, in additon to recording the 
Abbots teachings, we reflect on the Buddha's 
profound teachings. We also quote verbatim sorne 
basic Sutras on the teachings of the Four Noble 
Truths, the Twelve Causes and Conditions, the 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Law of Cause and Effect, and so on 1n the 
Majjihima Nikaya. These were translated from the 
Pali Canon Into Vietnamese by Venerable Thích 
Minh Châu. The sutras quoted were either spoken 
by the Buddha or repeated by Sariputta, 
conveying the Buddha's teachings. 


Actually, when discussing the Buddha's profound 
teachings, 1t is essential to explore the principle of 
"using expedient language to point to the ultimate 
truth." The Buddha taught expedient methods to 
cguide sentient beings back to the ultimate truth. 
Therefore, although Buddha taught thousands of 
dharma gates with countless profound mmeanings, 
the ultimate goal was to reach a state of 
speechlessness. This 1s because 1f one could still 
articulate with words, they would not be able to 
convey the true principle. Therefore, the Buddha 
closed his retreat hut In the country of Magadha, 
and Vimalakirti closed his mouth 1n the city of 
Vailsali to speak the truth. Here, we only learn 
through the Buddha's expedient methods. 


In addition to the sutra quotations, we attempted 
to summar1ze the teachings of the Abbot Master 
from Chơn Không Monastery regarding the 
practice path Into a series of concise essays based 
on his practical experlences and insights. When 
you read these documents, you will clearly see 
that our way of practice is absolutely consistent 
with the scriptures, the teachings of Buddha and 


VII 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


the Patriarchs, and there ¡is nothing strange or 
invented by anyone. This 1s the path that Buddha 
and patrlarchs have outlined. The Abbot Master 
only has the merit of iluminating that path. 


Throuegh the documents in this book, as well as 1n 
previous books we have compiled, we have 
recorded an ¡important, albeit not entirely 
cormprehensive, part of the dally practices at the 
Monastery. Hopefully, these small documents will 
serve as a guide to help us practice and achieve 
the noble ideal of liberaton for Buddhist 
practitioners. 


Written at Chơn Không Monastery 


The first day of spring in the year of the Tiger, 
1986 


On behalf of the Zen Students 


THÍCH PHƯỚC HẢO 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


<œ®œ 


PHÂN I: TRÍCH GIẢNG 
KINH A HÀM 


1. Công đức bát quan trai 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: "Người tu tập bát 
quan trai giới thanh tịnh chỉ trong một ngày đêm hơn 
một đời vua cai trị toàn xứ Ân Độ”. 


Bình: 


Tại sao tu "Bát quan trai giới" thanh tịnh chỉ một ngày đêm 
mà được phước nhiều như thế? Y cứ trong kinh Phật dạy: 
Người tu pháp "Bát quan trai giới" thanh tịnh trọn một ngày 
đêm (24 giờ) sau khi lâm chung có thể được sanh lên các 
cõi trời Dục giới hoặc Sắc giới như: Trời Tứ Thiên Vương, 
Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất v.v... 


Y theo kinh giải thích do công đức tu hành có sai biệt nên 
tuôi thọ của chư Thiên các cõi này không đồng: 


(Trời Tứ Thiên Vương sống lâu 500 tuổi (60 ngày của chúng 
ta (nhân gian) dài bằng một ngày cõi trời Tứ Thiên Vương). 


(Trời Đao Lợi sống lâu 1000 tuổi (100 ngày đêm của chúng 
ta dài bằng một ngày đêm cõi trời Đao Lợi). 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


(Trời Dạ Ma sống lâu 2000 tuổi (200 ngày đêm ở cõi người 
dài bằng một ngày đêm cõi trời Dạ Ma). 


(Trời Đâu Suất sống lâu 4000 tuổi (400 ngày đêm ở cõi 
người dài băng một ngày đêm cõi trời Đâu Suât). 


Chúng ta có thể dùng pháp tính nhân, nhân thử tuổi thọ của 
các cõi Trời, so với thời gian tuổi thọ của cõi người chúng ta 
khác nhau thế nào, để thấy phước báu của mỗi cõi nhiều 
hoặc ít v.v... Phước báu và tuổi thọ của chư Thiên trong các 
cõi tuy nhiều như thế, nhưng phước ấy chỉ bằng một phần 
mười sáu của người tu Bát Quan Trai giới thanh tịnh mà 
thôi. 


Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu thêm: Ở đây sở dĩ Phật nói, 
quả báo của các cõi Trời thù thắng như thế là để khích lệ 
hàng Phật tử tại gia tu tập hạnh xuất thế, có lòng hâm mộ 
mà họ tiến lên từng bước. 


Mục đích cứu cánh của Phật dạy là người tu tập phải cầu ra 
khỏi ba cõi đạt đên Phật quả mới là viên mãn. Vì phước báu 
cõi trời còn trong vòng hữu hạn chưa phải cứu cánh giải 
thoát. 


2. Trị bệnh ngủ gật 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh chép: Một hôm Phật dùng thiên 
nhãn quan sát nơi khu rừng chư Tăng ần tu, thấy ngài 
Mục Kiên Liên đang tọa thiên bị ngủ gật, Phật liên đến 
dạy: 


(Nếu ông ngôi bị ngủ gật nên khởi tưởng để đánh tan 
ma ngủ gật. Trường hợp khởi tưởng không hết thì quán 
pháp. Quán pháp không hết thì tụng đọc kệ chú. Tụng 
đọc kệ chú nếu không hết, dùng hai tay nắm hai trái tai 
kéo xuống, xoa tay, xoa chân. Nếu còn ngủ nữa thì đi 
rửa mặt. Nếu rửa mặt không hết ra ngoài xem trăng, xem 


2 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


sao hoặc quán ánh sáng. Quán ánh sáng không hết thì 
đi kinh hành trụ tâm ở trước. Cuôi cùng nêu không hết 
thì năm như sư tử (nghiêng phía tay mặt hai chân chồng 
lên). 


Bình: 


Thùy miên là một món phiền não trong năm món phiền não 
(ngủ cái) che đậy chân tánh chúng sanh. Nó là cái nhân làm 
cho chân tánh bị lu mò, trí tuệ không phát sanh được (dù 
một món cũng có hại). Vì thế, người tu Thiền định muốn 
được tam muội phải xua đuổi con ma thùy miên không cho 
đến gần. Những phương tiện Phật dạy trên là cây roi sắt 
đập mạnh vào con ma buồn ngủ. Đuổi mạnh và đuổi nó đi 
xa thật xa, không cho nó bén mảng đến chỗ chúng ta ngồi 
tu. 


3. Lựa chỗ y chỉ 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh dạy: "Người xuất gia phải lựa 
chỗ y chỉ và chỗ không nên y chỉ". 


1. Chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện 
tốn giảm, lại không đủ tứ sự cúng dường (cơm ăn, áo 
mặc, giường chỏng, thuốc thang). Phật nói: Nên đi, khỏi 
thưa thây trụ trì. 


2. Chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện 
tôn giảm, dù đây đủ tứ sự cúng dường, cũng nên đi, 
khỏi thưa thây trụ trì. 


3. Chỗ ở nào những điều ác tôn giảm, điều thiện tăng 
trưởng, dù thiêu bốn việc cúng dường vần kiên nhân tu 
học. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
4. Chỗ ở nào những điều ác tôn giảm, điều thiện tăng 
trưởng và được bốn việc cúng dường đây đủ dù có bị 
đuôi cũng có gắng xin ở lại tiếp tục tu học. 


Bình: 


Bốn trường hợp trên Phật đặt ra cho người xuất gia lựa 
chọn để tu tiến. Bởi vì mục đích người xuất gia là giải thoát 
sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử phải thâm hiểu Phật 
pháp. Có thâm hiểu Phật pháp mới thực hành đúng lời Phật 
dạy để phá dẹp phiền não dứt hết mê lầm. Do đó khi vào 
chùa (Tinh Xá) chúng ta phải đặt điều kiện tu học lên trên. 
Nếu chỗ nào có điều kiện tu học. Giúp chúng ta tăng trưởng 
pháp lành, tổn giảm pháp ác thì nên ở. Trái lại, nên tìm nơi 
khác, dù cho chùa đó có đầy đủ bốn việc cúng dường chúng 
ta cũng không nên ở. Còn như bốn việc cúng dường dù 
thiếu thốn mà có tu tiến ta phải cố gắng nương ở tu học. 


4. Niệm ác và người thù 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói: Người thù địch có 
bảy điêu kiện mong cho kẻ thù với mình: 


1. Mong cho kẻ thù với mình nhan sắc xấu xí. 
2. Mong cho kẻ thù với mình ngủ không được. 


3. Mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, 
thường tồn giảm. 


4. Mong cho Kẻ thù với mình bị phá sản. 
5. Mong cho kẻ thù với mình không được danh vọng. 
6. Mong cho kẻ thù với mình không được bạn bè. 


7. Mong cho kẻ thù với mình chết đọa đường dữ. 


4 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Bình: 


Xét bảy điều Phật nói trên có đúng với tâm lý chúng ta 
không? Nếu ai là người mình thù địch thì mình đâu thích họ 
Có sắc đẹp mà muôn họ xấu xa. Và muốn họ luôn luôn bát 
an mắt ngủ, muốn cho họ tổn hại, mất mát tài sản danh 
vọng, nhẫn đến cho bạn bè lánh xa họ. Cuối cùng muốn cho 
họ khi chết bị đọa địa ngục. 


Những điều mong muốn trên là quan niệm trả thù. Tuy mình 
không dùng hành động độc ác với người thù, nhưng lúc nào 
cũng muốn cho người thù của mình gặp nhiều tai biến họa 
lụy v.V... 


Những quan niệm như thế xét theo thói thường thì miễn 
bàn, nhưng xét sâu về đạo lý là một điều tổn hại rất lớn. Tại 
sao? Trước xét việc gần gũi nhất là ngay tâm niệm mình: 
Một khi muốn cho người ta khổ, khi khởi niệm muốn đó lòng 
mình có vui chăng, hay chính cái niệm đó làm cho lòng mình 
bức rức, cảm thọ khổ sở bất an? Đó là chưa nói đến gặp 
trường hợp trái ngược, mình muốn người ta khổ mà trái lại 
họ được vui, thì tâm niệm chúng ta lúc đó thế nào? Muốn 
cho người ta mắt mà họ vẫn được, muốn cho người ta xấu, 
mà họ vẫn tốt v.v... Chúng ta sẽ bực bội đến đâu? Thế nên 
những mong muốn ấy đều không lợi lạc mà tổn thương tâm 
niệm chính mình. 


Xa hơn chúng ta xét về lý nhân quả: Sở dĩ có niệm ân oán 
với nhau, đều có nguyên nhân. Một người chưa quen biết, 
mới gặp nhau là ta có cảm tình ngay và muốn giúp đở tất cả 
những gì họ muốn cần. Trái lại, cũng một người chưa từng 
quen thuộc vừa gặp mặt liền sanh bực bội, không muốn 
nhìn họ, và từ khước mọi giúp đở, mặc dù họ cần đến ta. 
Những điều đó không có chi lạ, là do chúng ta với những 
người ấy đã tạo "ân" hay "oán" thuở quá khứ... Còn rất 
nhiều khía cạnh khác, đây chúng tôi chỉ nêu vài trường hợp 
điển hình mà thôi. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Vậy, muốn cho tâm được mát mẻ, thư thới y cứ lời Phật 
dạy, chúng ta phải xem oán thân bình đẳng, nghĩa là dứt hết 
niệm “ân” và “oán”. Vì người ân giúp ta chính là những 
người ta từng giúp họ, bây giờ họ giúp lại ta, người oán hại 
ta là ta đã từng gây khổ đau cho họ, nên bây giờ họ đối xử 
tệ bạc với ta. Việc ấy chỉ trong vòng vay trả. Hơn nữa, phải 
quán tất cả mọi người đều là bà con thân thuộc của chúng 
ta, nếu không đời này cũng nhiều đời trước. Dù họ có lỗi lầm 
chút ít ta nên tha thứ, đâu nỡ thù ghét họ. Hiểu như vậy thì 
ta dứt được niệm ân và oán. Nhờ dứt niệm ân oán nên sợi 
dây ân oán bị cắt đứt. Khi ân oán dứt tâm ta không an tịnh là 


gì? 

Lục Tổ dạy: "Thương ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi 
chân ngủ". Vậy ta muốn ngủ ngon giấc thì phải dứt niệm 
"oán thân”. 


5. Tám căn cứ lười biếng 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: Chúng sanh có tám 
căn cứ lười biêng. Thê nào là tám? 


1. Ta có việc sẽ làm (bởi vì có việc sẽ làm nên ưng 
> ? Ä ” J. 
năm nghỉ đề mai làm). 


2. Ta có việc đã làm (vì đã làm mệt nên nghỉ cho khỏe). 
3. Ta có việc sẽ đi (mai sẽ đi đâu nên nghỉ đề đi) 


4. Ta có việc đã đi (đi đường dài mệt nằm nghỉ cho hết 
mệt). 


5. Đi khất thực được thức ăn không như ý (ăn thiếu 
ưng nằm nghỉ đề khỏi đói). 


6. Khắt thực như ý (ăn no tu không được, đề hết no sẽ 
tu). 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
7. Bệnh ít ít (có chút ít bệnh, nghỉ cho khỏe). 


8. Bệnh nhiều mới khỏi (Bệnh mới khỏi nên dưỡng 
cho mau bình phục sẽ tu). 


Trái lại, Phật dạy nên biết chuyển đổi quan niệm sẽ 
thành tinh tấn. Chuyễn đỗi quan niệm thế nào? 


1. Nếu ngày mai có việc sẽ làm ta nên khởi nghĩ: Mai ta 
có việc phải làm, nay phải ráng tu để mai tu không 
được. 


2. Nếu làm xong việc ta nên khởi nghĩ: Hôm qua bận 
việc, nay đã làm xong ráng tu bù lại hôm qua tu ít. 


3. Ngày mai có việc đi đâu ta nên khởi nghĩ: Mai sẽ đi 
không tu được, nay rán lo tu. 


4. Khi đã đi qua con đường dài ta nên khởi nghĩ: Đã đi 
không tu được, đi xong phải rán tu. 


5. Khi nhận thức ăn (khất thực) không như ý ta nên 
khởi nghĩ: Ấn ít bụng nhẹ dễ tu. 


6. Khi nhận thức ăn (khắt thực) như ý ta nên khởi 
nghĩ: Được cúng dường đây đủ ráng tu đề khỏi thiếu nợ 
thí chủ. 


7. Khi bệnh chút ít ta nên khởi nghĩ: Bệnh còn ít ráng 
tu đề bệnh nhiều tu không được. 


8. Khi bệnh nặng đã hết nên khởi nghĩ: Bệnh lâu 
không tu được nay khỏi bệnh ráng tu bù lại. 


Bình: 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Xin nhắc lại, tám căn cứ giải đãi nêu trên là những điều thiết 
thực, mà người tu dễ bị gạt. Bởi bị lừa gạt nên xuôi thuận 
chiêu ăn ngủ mà không tiên đạo. Trái lại, nêu một phen biết 
chuyên tâm niệm như đã giải thích trên thì nó sẽ giúp ta tiên 
lên đến đạo giải thoát. 
Chúng ta vẫn còn nhớ gương đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
cùng Ngài Di Lặc đông thời tu. Đức Bôn Sư do tinh tân mà 
nay đã thành Phật, trái lại đức Di Lặc vẫn còn làm vị BÔ Tát 
và sẽ thành Phật ở tương lai xa tít. 
Vì thế, tỉnh tấn rất thiết yếu cho người tu tập các hạnh lành, 
bởi lẽ đó mà được sắp vào hàng thứ ba trong sáu pháp Ba 
la mật. 
6. Lưới ái 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: Nam nhân bị nữ 
nhân trói buộc bởi tám điêu kiện: 


1. Nhan sắc 
2. Tiếng cười 
3. Tiếng nói 
4. Giọng ca 
5. Nước mắt 
6. Quần áo 

7. Vật tặng 

8. Xúc chạm. 


Trái lại, nữ nhân cũng bị nam nhân trói cột như thế. 


8 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Bình: 


Đọc bài kinh trên chúng ta thấy lòng từ bi của Phật thương 
chúng ta đáo để. Ngài không ngại gì chỉ ra những lẽ thật mà 
tất cả chúng ta đều lầm mê. Bởi lầm mê nên bị ân ái trói cột, 
và trói cột mãi mãi không có ngày buông tha! Kết quả chỉ 
chấp nhận tất cả khổ đau, không có một chút hạnh phúc an 
lạc chân thật. Tuy như thế mà chúng ta vẫn điên đảo si mê, 
để rồi phải chịu khổ đau vĩnh kiếp! 


Tám điều kiện Phật nêu trên là những nguyên nhân tạo 
thành sợi dây cột chúng sanh trong vòng khổ đau phiền lụy. 
Sợi dây này không gì khác hơn là sợi dây “ái nhiễm". Sợi 
giây ây tuy vô hình, nhưng nó trói cột rất chặt và cũng khó 
cắt đứt. Nó có sức thu hút rất mạnh như "nam châm hút kim 
loại". Vì thế Phật dạy: "Tỳ Kheo phải lánh xa nữ sắc, như 
người đội cỏ khô, sợ không dám gần lửa..." Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Phật dạy: "Người tu hành phải tránh xa nữ sắc 
(nam sắc) như tránh xa rắn độc, lửa dữ. Rắn độc, lửa dữ 
giết người chỉ trong một kiếp, nữ sắc (nam sắc) giết người 
nhiều kiếp!". 


Lại nữa, trong Kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc Hạnh, Phật 
dạy: "Chỗ thân cận của người tu hành là chẳng nên gần gũi 
Quốc vương, Vương tử, Đại thần v.v... Cho đến chẳng nên 
ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục 
nhiễm, mà vì nói pháp. Nếu vào nhà người chẳng cùng gái 
nhỏ, gái trinh, gái góa v.v... chung nói chuyện, lại cũng 
chẳng gần người bất nam (chẳng phải nam, chẳng phải nữ) 
để làm thân hậu. 


Chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lúc có nhân duyên 
cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì 
người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày 
hông ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, 
huống lại là việc khác..." 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Đây là những điều thiết yếu mà Phật dạy người tu phải răn 
dè, cẩn thận trong khi giao tiếp với nhau mới khỏi gây ra 
những hiểm họa khó tránh. 


Vậy ai là người có chí xuất trần muốn ra khỏi sanh tử, phải y 
theo lời Phật dạy trên để thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tuệ 
cho sắc bén hầu cắt đứt sợi dây triền phược của luyến ái, 
chứng quả Niết Bàn, an lạc. 


7. Pháp nhị hành 


Một hôm đức Phật ở trong thành Tỳ Xá Ly, tại Đại Lâm. 
Bấy giờ có vị Tướng quân Siha, đệ tử của Nigantha 
(phái ngoại đạo Ni Kiên Tử) đến viếng Phật, ông hỏi: 


(Thưa Gotama, tin đồn Ngài chủ trương không hành 
động, thuyết pháp về không hành động và dùng pháp 
không hành động chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương hành 
động, thuyết pháp hành động và dùng pháp hành động 
chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp 
đoạn diệt và dùng pháp đoạn diệt chỉ dạy đệ tử. Ngài 
chủ trương pháp hư vô, thuyết pháp hư vô và dùng 
pháp hư vô chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương nhàm chán, 
thuyết pháp nhàm chán và dùng pháp nhàm chán chỉ 
dạy đệ tử. Ngài chủ trương khô hạnh, thuyết pháp khô 
hạnh và dùng pháp khỗ hạnh chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ 
trương không nhập thai, thuyết pháp không nhập thai và 
dùng pháp không nhập thai chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ 
trương an ủi mọi người, thuyết pháp an ủi và dùng pháp 
an ủi chỉ dạy đệ tử v.v... Tin ấy có đúng hay họ xuyên 
tạc Ngài? 


Phật đáp: 

(Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp không hành động và chỉ dạy đệ tử pháp không 
hành động. Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp 


10 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


hành động và chỉ dạy đệ tử pháp hành động. Gotama 
chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp đoạn diệt và chỉ dạy 
đệ tử pháp đoạn diệt. Gotama chủ trương nhàm chán, 
thuyết pháp nhàm chán và chỉ dạy đệ tử pháp nhàm 
chán. Gotama chủ trương hư vô, thuyết pháp hư vô và 
dạy đệ tử pháp hư vô. Gotama là người khô hạnh, 
thuyết pháp khô hạnh và chỉ dạy đệ tử pháp khô hạnh. 
Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp không 
nhập thai và chỉ dạy đệ tử pháp không nhập thai. 
Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và chỉ dạy đệ 
tử pháp an ủi (Lời Phật xác nhận với Tướng Siha và 
Ngài giải thích tiếp). 


Này Siha! 


Thế nào Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp không hành động và chỉ dạy đệ tử pháp không 
hành động? Gotama không hành động đối với thân làm 
ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, thuyết pháp và chỉ dạy đệ 
tử theo chiêu dừng điều ác. 


Thế nào Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp 
hành động và chỉ dạy đệ tử pháp hành động? Gotama 
chủ trương hành động thiện, thuyết pháp hành động 
thiện, thân miệng ý hướng chiêu thiện... 


Thế nào Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp 
đoạn diệt và chỉ dạy đệ tử pháp đoạn diệt? Gotama đoạn 
diệt tham sân si, thuyết pháp đoạn diệt tham sân si và 
chỉ dạy đệ tử pháp đoạn diệt tham sân sĩ. 


Thế nào Gotama chủ trương nhàm chán, thuyết pháp 
nhàm chán và chỉ dạy đệ tử pháp nhàm chán? Gotama 
nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thuyết 
pháp nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, và 
chỉ dạy đệ tử pháp nhàm chán ấy. Thế nào Gotama chủ 
trương hư vô, thuyết pháp hư vô và chỉ dạy đệ tử pháp 


I1 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hư vô? Gotama chủ trương hư vô tham, hư vô sân, hư 
vô si, thuyết pháp hư vô tham, hư vô sân, hư vô sỉ và 
chỉ dạy đệ tử pháp hư vô tham, hư vô sân, hư vô s¡ỉ. 


Thế nào Gotama chủ trương khô hạnh, thuyết pháp khỗ 
hạnh và chỉ dạy đệ tử pháp khô hạnh? Gotama chủ 
trương khô hạnh và các pháp bất thiện, kế cả thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đoạn tận như chặt đứt gốc 
cây ta la, thuyết pháp đoạn tận và chỉ dạy đệ tử những 
pháp ấy. 


Thế nào Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết 
pháp không nhập thai và chỉ dạy đệ tử pháp không nhập 
thai? Gotama đã đoạn không nhập thai ở tương lai, sự 
tái sanh đoạn tận gốc rễ không cho sanh khởi ở tương 
lai và chỉ dạy đệ tử cũng pháp ấy. 


Thế nào Gotama chủ trương an ủi mọi người, thuyết 
pháp an ủi và chỉ dạy đệ tử pháp an ủi? Gotama là 
người an ủi, thuyết pháp an ủi và luôn luôn dạy đệ tử 
pháp an ủi mọi người. 


Tướng Siha nghe Phật nói xong rất hoan hỷ tán thán: 
Thế Tôn thuyết pháp vi diệu, như dựng đứng lại vật bị 
quăng ngã, như phơi bày ra vật bị che kín, chỉ đường kẻ 
lạc hướng, như đem đèn vào bóng tối cho kẻ sáng mắt 
được thấy đường v.v... Xin Thế Tôn nhận cho con quy y 
làm đệ tử và nguyện hết lòng hộ trì Tam bảo. 


Phật bảo: 
(Này Siha, hãy chín chắn suy nghĩ, chín chắn suy nghĩ 
kỹ! Có suy nghĩ chín chăn mới tốt, nhất là đôi với người 


danh vị lớn như ngươi! 


Qua câu nói không vướng bận lợi danh khiến cho 
Tướng Siha rât khâm phục Ngài, và thành kính một lân 


12 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


nữa ông thưa: Xin Đức Thế Tôn nhận cho con được quy 
y và hộ trì Tam Bảo. 


Phật dạy tiếp: 


(Đã từ lâu gia đình ông là giếng nước mưa nguôn cho 
người Nigantha, vậy ngươi nên tiếp tục ủng hộ họ. Hãy 
dành các thức ăn cúng dường cho những ai đến với 
ngươi. 


Với tâm lượng bao dung của đức Phật, không phân chia 
bỉ thử, ta người của Ngài khiên cho Tướng Siha càng 
thêm kính mềên và khâm phục đức Thể Tôn. 


Bây giờ Phật thuyết cho Tướng Siha về bố thí, trì giới, 
sanh thiên, tai hại của sự ô nhiễm dục lạc v.v... Siha 
thâu nhận lời Phật dạy rất nhanh chóng. Phật tiếp nói 
pháp Tứ Đế... khiến Siha tỉnh ngộ. Sau giờ thuyết pháp 
Siha thỉnh Phật và chư Tăng hôm sau về nhà ông cúng 
dường. Phật nhận lời. 


Hôm sau Phật đến nhà Siha thọ trai, tướng Siha thiết trai 
cúng dường Phật những món thượng vị, và tự tay ông 
bưng sớt cúng dường Phật và chư Tăng. 


Do lòng đồ ky của ngoại đạo Nigantha nên họ dùng kế 
hạ uy tín Phật, họ bèn đánh trống chiêng rao khắp nẽo 
đường phố nói: . TƯỚng Siha giết vật cúng Gotama, 
Gotama biết mà vẫn ăn”. 


Tin ấy lan khắp mọi nơi... Có người đến báo cáo với 
Tướng Siha, ông nói: 


("Đã lâu các người ấy muốn chỉ trích đức Phật và chư 
Tăng nhưng không cơ hội đề họ nói. Những điều xuyên 
tạc ấy đều vô cớ, trống rỗng không đúng lẽ thật". 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Phật thọ trai xong, Ngài thuyết pháp sách tấn cho 
Tướng Siha và những người thân thuộc. Nghe pháp 
xong mọi người đều rất vui mừng tin nhận rồi lui. Phật 
trở vê tinh xá. 


(Trích lược Tăng Chi Bộ Kinh). 
Bình: 


Qua bài kinh trên chúng ta thầy sự cảm hóa khéo léo nhiệm 
mầu của đức Phật. Ngài cảm hóa thế nào? Có phải Ngài 
dùng uy quyền thế lực để áp bức kẻ khác theo mình chăng? 
Có phải Ngài dùng xảo thuật thu hút người khác chăng? Có 
phải Ngài dùng lời lẽ hay, khéo léo lôi cuốn người chăng? 
Không! Hoàn toàn không! Ngài chỉ dùng đạo đức và hành 
động chân thật để cảm hóa người. 


Qua lời xuyên tạc của ngoại đạo gắn cho Ngài là xấu, dở, 
chủ trương những cái vô lý thấp hèn như: Gotama chủ 
trương không hành động, có hành động, nhàm chán, đoạn 
diệt, hư vô v.v... Nhưng Ngài vẫn điềm nhiên không phản 
đối, và vẫn ung dung giải thích lập trường đúng với chánh 
pháp làm cho Tướng Siha phải cảm thán tinh thần cao 
thượng và giáo lý siêu việt của Ngài, ông bèn bỏ ngoại đạo 
xin quy y, tích cực ủng hộ Tam Bảo. 


Khi thuyết phục được một người có uy tín lớn của ngoại đạo 
như Tướng Siha và ông ta xin quy y Tam bảo, lý đáng Phật 
cũng hãnh diện chấp thuận và khuyến khích Tướng Siha, 
lấy uy quyền lôi cuốn người dưới tay mình theo Phật, để uy 
tín Ngài càng lên cao, không ngờ Phật ngăn lại: "Này Siha, 
hãy chín chắn suy nghĩ, chín chắn suy nghĩ kỹ! Có suy nghĩ 
chín chắn mới tốt, nhất là người có danh vị lớn như ngươi". 


Ở đây Phật dạy, những ai tin Ngài phải đủ trí phán đoán, 
nhận xét một cách thâu đáo sẽ tin. Như câu Phật thường 
nói: “Tin ta mà không hiệu ta là bài báng ta”. Hiệu trước tin 


14 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


sau, lòng tin mới vững chắc và giúp cho mình thêm trí tuệ. 
Trái lại, tin một cách mù quáng thì lòng tin yếu đuối, cạn cợt 
dễ bị người xuyên tạc và gạt gẫm v.v... vì không có trí tuệ. 
Đức Phật không chấp nhận chúng ta đến với Ngài bằng lòng 
tin như vậy. Do lập trường chân chánh và đầy đạo lý ấy nên 
Ngài thuyết phục được Tướng Siha. 


Một điều nữa không kém phần đạo lý. Sau khi Tướng Siha 
trở thành một Phật tử đã phát nguyện tích cực cúng dường 
Tam Bảo v.v... lý đáng Phật khuyên giữ trọn lời hứa và khích 
lệ phục vụ cho Phật cùng đoàn thể của Phật (Pháp Tăng). 
Nhưng với tỉnh thần vô tư không chút vụ lợi, đặt đạo lý từ bi 
bình đẳng lên trên, Ngài dạy: “Đã từ lâu gia đình ngươi là 
giếng nước mưa nguôn cho người Nigantha, vậy ngươi nên 
tiếp tục ủng hộ họ. Hãy dùng thức ăn cúng dường cho 
những ai đến với ngươi". 


Thật cao cả thay cho lòng thương bao la của đức Phật, 
thương tất cả chúng sanh như một, không đặt riêng tư, 
không chia thân sơ, cao thấp... Thật xứng đáng với danh 
"Đạo sư của Trời Người, cha lành trong bốn loại" (Thiên 
nhân chi Đạo sư, tứ sanh chi Từ phụ). 


Đoạn rốt sau, vì đạo hạnh của Ngài cao cả như vậy nên thu 
hút phần đông tín đồ phái Nigantha (Ni Kiền Tử) theo Phật, 
do đó họ tìm cách hạ uy tín Ngài bằng câu chuyện xuyên tạc 
trên. Nhưng Phật vẫn bình thản không chút phản kháng việc 
ngoại đạo vu khống. Ngài chỉ để Tướng Siha (đệ tử của phái 
Nigantha trước kia) xác minh mà thôi. Đây cũng là một điểm 
kỳ đặc nữa của đức Phật. 


8. Phật thăm bịnh 


Kinh Tạp A Hàm chép: Ngài Sa Mi Đề Quật Đa 
(Samitigutta). trong thời gian tu tập, Ngài mắc bệnh 
phong cùi nằm trong phòng Tăng chúng, chân tay dân 
dân bị lở loét hết, đau đớn vô cùng. Một hôm Phật đến 


15 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 

thăm ông, sau khi săn sóc cho ông. Phật đặc biệt dạy 
ông lấy công án khô cảm trong Tứ niệm trụ đề quán 
tưởng. Sa Mi Đề Quật Đa liền chí thành tu pháp ây và 
được giải thoát. Sau ông làm mây câu kệ tự thuật như 
Sau: 

Kiếp trước gây nghiệp ác 

Kiếp này chịu quả khỗ 

Nhân khỗ của kiếp sau 


Nay đã tiêu trừ hết. 


Đến khi duyên hết, Ngài ra đi mà không biến sắc, ngôi 
thản nhiên nhắm mắt thị tịch. 


Ngài Xá Lợi Phất có làm bài kệ khen ngợi rằng: 

Dày công vun phạm hạnh 

Khéo tu tám Đạo chánh 

Vui vẻ đón cái chết 

Như người khỏi bệnh nặng. 
Bình: 
Sanh, già, bệnh, chết là lẽ thường, không ai tránh khỏi, dù 
xuất gia hay tại gia cũng vậy. Ngài Sĩ Mi Đề Quật Đa, đang 
khi tu mặc chứng bệnh phong củi dường như tuyệt vọng. 
Tuy ông ở trong hoàn cảnh bi đát tột độ, nhưng nhờ gặp 


được chánh pháp mà ông thoát khổ hiện tại và ra khỏi sanh 
tử nhiêu kiếp. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Khi ông bắt lực trước những khổ đau ray rứt, vừa lúc Phật 
đến an ủi vỗ về và đem pháp lành giáo hóa, khiến ông 
nương đó tu tập mà được giải thoát. Pháp ấy chính là vị 
thuốc hay cứu ông cả hai thứ bệnh: vật chát lẫn tinh thần. 


Phật dạy ông quán "khổ cảm" trong Tứ niệm trụ, tức bốn 
pháp trụ tâm (quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp) 
mà đây là pháp trụ tâm nơi cảm thọ khô (khô cảm). 


Khi trụ tâm quán xét thấy khổ thọ không thật cho nên lần lần 
ông hêt khô, mặc dù thân ông vẫn có bệnh và ông bình thản 
khi thị tịch. 


Ở một bài kinh khác Phật dạy: Khi vị ấy cảm thọ một cảm 
thọ cùng tận sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ tri: "Ta đang 
cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân”. Khi 
vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của sinh 
mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận 
sức chịu đựng của sinh mạng" và vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi 
thân hoại mạng chung ở đây mọi cảm thọ cảm giác không 
có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 


Ví như này các Tỳ Kheo do duyên dầu và tim bắc, một ngọn 
đèn được cháy đỏ, khi dầu và tim bắc khô cạn cháy hết, 
không được tiếp nhiên liệu thêm ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng 
vậy, khi cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của 
thân, vị ấy tuệ tri rằng: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng 
tận sức chịu đựng của thân". Cho đến vị ấy tuệ tri rằng: "Sau 
khi thân hoại mạng chung ở đây, mọi cảm thọ không có gì 
đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 


Nghĩa là khi cảm thọ một cảm thọ đau khổ cùng tột, chúng ta 
vẫn tỉnh sáng rõ ràng trên cảm thọ đó, không khởi tham, 
sân, si tức chúng ta đã làm chủ được cảm thọ đó và đang 
trụ tâm trong thiền định. Vị ấy ra đi không để lại dấu vết! 


17 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Cũng cùng một trường hợp này, chúng ta hãy xét qua các vị 
Thiên Sư: 


Ngài Động Sơn đến thăm một vị Tăng đang nằm bệnh, Tăng 
hỏi: 

(Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu? 

Ngài Động Sơn đáp: 

(Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cũng thế ấy! 

(Tuy nhiên thân con chẳng an (bị đau nhức). 

(Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức. 

(Cái không đau nhức thế nào? 

(Ngộ thì trong gang tắc, mê thì cách núi đồi. 

(Xin Hòa Thượng chỉ cho con đường sẽ hướng đến? 

(Tối đen tợ như sơn, hiện tại tức thành lập 

(Chỉ nhớ hiện tại, đừng nghĩ đến quá khứ vị lai... ). 

Xét qua ý Phật và ý Tổ đều đồng không khác. Sở dĩ chúng 
ta thấy có khổ có vui, vì chúng ta chạy theo thức tình phân 
biệt sống với ngoại cảnh mà quên hẳn nội tâm. Một khi nhận 
biết cảnh ngoài là duyên hợp tạm bợ. Có là duyên hợp, 
không bởi duyên tan, tan hợp bởi duyên của căn trân, chứ 
trong tánh thật không có tan và hợp. Vì vậy, nên Ngài Động 
Sơn nói: "Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức”. 
Chúng ta hăng sông với cái chưa từng đau nhức, thì còn có 


gì làm động được đến ta. 


9. Kinh Thiên sứ 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Trong Trung Bộ Kinh, Phật bảo: 


("Này các Tỳ Kheo! Điều ta đang nói, ta không phải nghe 
từ một Sa Môn hay Bà La Môn nào khác. 


Những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ 
được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiễu mà thôi". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ngài lại nói thêm như 
sau: 


“Dâu Thiên Sứ báo động 
(già, bệnh, chết). 
Thanh niên vẫn phóng dật 
Chúng ưu buôn lâu dài 
Sanh làm người hạ liệt 
Ở đây bậc Chân nhân 
Được Thiên Sứ báo động 
Không bao giờ phóng dật 
Trong diệu pháp bậc Thánh 
Thấy sợ trong chấp thủ 
Trong hiện hữu sanh tử 
Được giải thoát chấp thủ 


Sanh tử được đoạn trừ 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Được yên ồn an lạc 
Ngay hiện tại tịch tịnh 
Mọi oán hận sợ hãi 
Các vị ấy vượt qua 
Mọi đớn đau sâu khỗ 
Chúng đều được siêu thoát". 
Bình: 


Trước tiên Phật xác định: Những điều Phật đang nói, chính 
do Ngài biết, Ngài thấy và Ngài hiểu chứ không phải do 
nghe các vị Sa Môn hay Bà La Môn nói. Những điều ây là 
gì? Tức là già, bệnh và chết. Phật dùng bài kệ trên để giải 
thích. 


Bốn câu kệ đầu chỉ cho kẻ phàm phu si mê, mặc dù già, 
bệnh, chết (Thiên Sứ) báo động, cho biết ai ai rồi cũng đi 
đến đó, nhưng họ vẫn buông lung đam mê ngũ dục (tài, sắc, 
danh, thực, thùy). Bởi đam mê ngũ dục, mà gây nghiệp thọ 
báo, chịu các đau buồn hiện tại và đời sau. Nếu có được 
sanh làm người cũng là kẻ hạ liệt thấp kém. 


Sáu câu kệ sau Phật nói: Ở đây ngược lại các vị chân thật tu 
hành, biết rõ sự già, bệnh, chết, mau chóng, nên không một 
niệm buông lung, thường sống trong diệu pháp của Phật. 
Các vị này thấy sợ các chấp thủ và trong sanh tử hiện hữu. 
Do vậy giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ. Họ yên 
ổn an lạc, ngay hiện tại được tịch tịnh. Các vị ấy vượt qua 
mọi oán hận sợ hãi và mọi đớn đau sầu khổ. 


Tóm lại đại ý Phật nói: Tai hại của người si mê dù biết già, 
bệnh, chêt, không ai tránh khỏi mà vẫn buông lung chạy 


20 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


theo ngũ dục, nên hiện đời có nhiều lo âu sầu khổ, đời sau 
sanh làm người hạ liệt; và khen ngợi người có trí tuệ chân 
thật tu hành biết rõ sự già, bệnh, chết, vô thường mau 
chóng, nên không buông lung. Biết sợ sanh tử và niệm ái 
trước trong sanh tử, hằng cầu thoát ly sanh tử, kết quả họ 
sẽ được an lạc, tịch tịnh dứt mọi khổ đau phiền lụy được 
siêu thoát tự tại. 


Đây là điều kiện cốt yếu mà người tu phải thường tỉnh giác. 
Nêu môt niệm xen hở (buông lung) tức bị sanh tử trói cột. 
Hãng nhớ tức là giải thoát. 


Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: "Phải nghĩ đến lửa vô thường 
đang thiêu đốt thế gian, phải sớm cầu tự độ, chớ vì nhân 
duyên ngủ nghỉ (buông lung) mà để một đời qua suông 
không được lợi ích”. 


Vậy ai là người thấy rõ ba cõi là nhà lửa đang bừng cháy, 
phải nương lời Phật dạy trên tinh tấn tu hành để độ mình và 
độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa ba cõi. 


40. Tứ Diệu Đế 


Trung Bộ Kinh chép: Tại thành Ba La Nại, vườn Lộc 
Uyên, Tôn giả Xá Lợi Phất gọi các Tỳ Kheo: Này Chư 
hiền, vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn khai thị, 
tuyên thuyết, thị thuyết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, 
hiên lộ về Khổ, Tập, Diệt, Đạo Thánh đế. 

Này Chư hiền! Thế nào là Khỏ Thánh đế? Sanh là khổ, 
già là khô, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi khổ, ưu, não 
là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là 
khổ. 


Này Chư hiên! Thế nào là sanh? 


21 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự sản 
xuất, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất 
hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này Chư hiền, như 
vậy gọi là sanh. 


Này Chư hiền! Thế nào là già? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự niên 
lão, sự hư hoại, trạng thái răng rụng, trạng thái tóc bạc 
da nhăn, tuôi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này Chư 
hiền như vậy gọi là già. 


Này Chư hiền! Thế nào là chết? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại sự tạ thế, 
sự từ trân, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, 
thời đã đến, các uẫn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thí. Này 
Chư hiền, như vậy gọi là chết. 


Này Chư hiền! Thế nào là sâu? 


Này Chư hiền! Với những ai gặp phải tai nạn này, hay tai 
nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khỗ này hay đau 
khô khác, sự sâu của người ấy. Này Chư hiên, như vậy 
gọi là sâu. 


Này Chư hiên! Thế nào là bi? 

Này Chư hiền! Với những ai gặp phải tai nạn này, hay tai 
nạn khác, với những ai cảm bị đau khô này hay đau khỗ 
khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự 
bi thán, sự bi thống của người ấy. Này Chư hiền, như 
vậy gọi là bi. 


Này Chư hiền! Thế nào là khỏ? 


22 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Này Chư hiền! Sự đau khô về thân, sự không sảng khoái 
vê thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không cảm 
khoái do thân không cảm thọ. Này chư hiên, như vậy gọi 
là khổ. 


Này Chư hiền! Thế nào là ưu? 


Này Chư hiền! Sự đau khô về tâm, sự không sảng khoái 
về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không cảm 
khoái do thân không cảm thọ. Này chư hiên, như vậy gọi 
là ưu. 


Này Chư hiên! Thế nào là não? 


Này Chư hiên! Với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn 
khác, với những ai cảm thọ sự đau khô này, hay đau 
khô khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt 
vọng của người ấy. Này chư hiên, như vậy gọi là não. 


Này Chư hiên! Thế nào là câu bắt đắc khỗ? 


Này Chư hiền! Chúng sanh bị sanh chỉ phối khởi sự 
mong câu: Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong 
rằng ta khỏi phải đi thác sanh. Lời mong câu ây không 
được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này 
Chư hiền, chúng sanh bị già chỉ phối, chúng sanh bị 
bệnh chi phối, bị chết chỉ phối, bị sâu, bi, khô, ưu, não 
chi phối, khởi sự mong câu: mong rằng ta khỏi bị sâu, 
bị, khô, ưu, não chi phối. Mong rằng ta khỏi đương chịu 
sâu, bi, ưu, não, khổ. Lời mong cầu ấy không được 
thành tựu. Như vậy gọi là cầu bắt đắc khổ. 


Này Chư hiền! Như thế tóm lại năm thủ uân là khô như: 
Sắc thủ uẫn là khô, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uẩn, thức thủ uẫn. Này Chư hiền như vậy tóm lại năm 
thủ uần là khổ. 


23 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Này Chư hiên! Thế nào là Khô Tập Thánh đé? 
Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, 
tìm câu hỷ lạc chỗ này hay chỗ kia. Như dục ái, hữu ái, 
vô hữu ái. Này Chư hiên, như vậy gọi là Khỗ Tập Thánh 
đề. 
Này Chư hiên! Thế nào là Khô Diệt Thánh đế? 
Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự 
khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ây). Này Chư 
hiền, như vậy gọi là Khô Diệt Thánh đế. 
Này Chư hiên! Thế nào là Khô Diệt Đạo Thánh đế? 
Đó là Thánh đạo tám ngành, tức chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm, chánh định. 
Này Chư hiên! Thế nào là Chánh tri kiến? 
Này Chư hiên! Tri kiến vê khổ, tri kiến về tập, trí kiến về 
diệt, tri kiên về khô diệt đạo. Này Chư hiên, như vậy gọi 
là Chánh tri kiên. 
Này Chư hiền! Thế nào là Chánh tư duy? 


Này Chư hiền! Tư duy vê ly dục, tư duy về vô sân, tư 
duy về bắt hại. Này Chư hiền, như vậy gọi là Chánh tư 
duy. 


Này Chư hiền! Thế nào là Chánh ngữ? 
Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 


không nói ác khẩu, tự chế không nói ÿỷ ngữ. Này Chư 
hiền, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


24 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Này Chư hiên! Thế nào là Chánh nghiệp? 


hế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế 
không tà dâm. Này Chư hiến, vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này Chư hiền! Thế nào là Chánh mạng? 


Này Chư hiền! Ở đây vị Thánh đệ tử, từ bỏ tà mạng, sinh 
sông băng chánh mạng. Này Chư hiên, như vậy gọi là 
Chánh mạng. 


Này Chư hiên! Thế nào là Chánh tinh tấn? 


Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo đối với các ác bắt thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi. 
Vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các 
pháp ác, bắt thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ 
diệt. Vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì chí. Đối với các 
thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh 
khởi. Vị này nỗ lực, tinh tắn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã khởi sanh, khởi lên ý muốn cho an 
trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát 
triên viên mãn. Vị này nỗ lực tinh tắn, quyết tâm trì chí. 
Này chư hiền, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Này Chư hiên! Thế nào là Chánh niệm? 


Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo, sống quán thân trên 
thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Sau khi chế ngự 
tham ưu ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm. Quán 
pháp trên các pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm. Sau 
khi chế ngự tham ưu ở đời. Này Chư hiên như vậy gọi là 
Chánh niệm. 


Này Chư hiên! Thế nào là Chánh định? 


25 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Này Chư hiền! Ở đây vị Tỳ Kheo, ly dục, ly ác pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh. Vị ấy làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Vị ấy sau khi xả niệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc xả 
khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
Chư hiền, như vậy là Chánh định. 


Tôn giả Xá Lợi Phát thuyết giảng như vậy. Các vị Tỳ 
Kheo ấy hoan hỷ tin thọ lời Tôn giả Xá Lợi Phất dạy. 


Bình: 


Tứ Diệu Đế cũng gọi là Tứ Thánh Đế. Chữ Tứ là bốn, chữ 
Diệu là nhiệm mẫu, chữ Đề là chắc thật. Nghĩa là bốn lẽ thật 
nhiệm màu. Phật nói bốn lẽ thật nhiệm mâu này dù trải qua 
thời gian, không gian vẫn không thay đổi. Hàng Thanh Văn 
nương theo bốn lẽ thật nhiệm mầu này mà giác ngộ giải 
thoát, tức là chứng tứ quả Thanh Văn (Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán). 


Tứ Đề này có hai phần: Một phần nhiễm, một phần tịnh, hay 
một phần nhân quả thế gian, một phần nhân quả xuất thế 
gian. Khổ, Tập là nhân quả thế gian (nhiễm). Diệt, Đạo là 
nhân quả xuất thế gian (tịnh), giải thoát sanh tử. 


Giờ đây chúng ta hãy gẫm sâu từng phần của pháp Tứ Đề. 
Trước hết xét về phần Khổ, Tập là nhân quả của thế gian 
(pháp nhiễm). Trước Phật nói về cái quả khô của sự sanh tử 
(gồm có tám khổ văn kinh đã nói) mà mỗi chúng sanh phải 
nhận lãnh trong ba cõi sáu đường. Các khổ ấy tuy có vô 
lượng, nhưng không ngoài hai thứ khổ căn bản: 1. Khổ về 
vật chất. 2. Khổ về tỉnh thần. Khổ về vật chất thì có sanh, 
già, bệnh, chết. Khổ về tinh thần thì có khổ yêu thích xa lìa, 
khổ oán hận gặp gỡ, khổ mong cầu không toại ý, khổ về 


26 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


năm ấm xí thạnh. Tóm lại, do chấp giữ năm uẩn (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức) mà có các khổ. Tức là Khổ Đế... 


Muốn dứt quả khổ sanh tử, Phật dạy phải đoạn trừ tập nhân 
(nguyên nhân tạo thành sanh tử). Nguyên nhân nào tạo 
thành sanh tử? Tức là phiền não. Phiền não có rất nhiều 
đến 84.000 phiền não trần lao, nhưng không ngoài sáu món 
căn bản phiền não là: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Aïc 
kiến lại chia: Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cắm thủ, tà 
kiến, tạo thành 10 kiết sử trói cột và sai sử chúng sanh luân 
chuyển trong ba cõi (căn cứ trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới thì gồm có 88 món Kiến hoặc, 81 món Tư hoặc). 


Tóm lại, phiền não tuy nhiều nhưng gốc từ tam độc (tham, 
sân, si) mà ra, chỗ phát hiện của nó là thân, miệng và ý làm 
tập nhân sanh các phiên não, là Tập Đê. 


Chúng ta nên tìm hiểu nguồn gốc của tam độc có từ đâu? 
Như trên đã nói cội gốc của tam độc do si mê mà có. Bởi si 
mê nên chấp ngã, vì chấp ngã nên phiền não theo đó mà 
sinh. Dụ như vì chấp thân này là thật, nên tìm mọi cách bảo 
vệ cho thân... nếu việc gì làm cho thân thỏa mãn thì ưa 
thích, trái lại thì giận ghét... Tất cả phiền não khổ đau theo 
đó mà khởi. 


Vì vậy muốn đoạn trừ tập nhân sanh tử, Phật dạy phải dứt 
vô minh, tức là diệt trừ tâm si mê chấp ngã, khi tâm si mê 
chấp ngã hết, thì tham sân và các phiền não khác của theo 
đó mà dứt. Tức là chúng ta dứt được tập nhân sanh tử, là 
con đường tiến lên Diệt Đề (Niết Bàn). 


Qua phần Diệt Đế, Đạo Đề là nhân quả xuất thế (tịnh) ra 
khỏi sanh tử. 


Diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn là quả vị an lạc tịch tịnh, là 
mục đích của người tu Phật hướng đến. Niết Bàn gồm có 
hai thứ: 1. Hữu dư y Niết Bàn. 2. Vô dư y Niết Bàn. Niết Bàn 


27 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Hữu dư y là Niết bàn mới diệt phiền não vẫn còn thân 
nghiệp báo ngũ uẫn. Niết bàn Vô dư y là Niết Bàn đã dứt 
được uầẩn thân. Con đường tiến đến Niết Bàn là do dứt sạch 
ái nhiễm diệt tham, sân, si tức dứt được tập nhân trong ba 
cõi. Con đường tiến lên này là Đạo Đề. 


Đạo Đề là con đường dẫn đến ly dục, ái tận, Niết bàn. Con 
đường ấy đúng với Chánh Pháp và hợp với chân lý, có khả 
năng đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử. Đó là con đường Bát 
Chánh Đạo, tức tám con đường chánh, hướng đến quả giải 
thoát. 


Tám con đường ấy là: 1. Chánh Kiến, 2. Chánh Tư Duy, 3. 
Chánh Ngữ, 4. Chánh Nghiệp, 5. Chánh Mạng, 6. Chánh 
Tỉnh Tân, 7. Chánh Niệm, 8. Chánh Định. 


Thế nào là Chánh Kiến? Tức là nhận biết pháp Tứ Đế như 
thật (lìa các tà kiến: Chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp 
thường). 


Thế nào là Chánh Tư Duy? Tư duy về ly dục vô sân, bất 
hại. 


Thế nào là Chánh ngữ? Không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói ác khẩu, không nói ỷ ngữ. 


Thế nào là Chánh nghiệp? Giữ giới chân chánh, không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 


Thế nào là Chánh mạng? Xa lìa tà mạng, thực hành chánh 
mạng (nghê nghiệp sinh sông chân chánh). 


Thế nào là Chánh tinh tấn? _Siêng năng đoạn ác tu thiện. 
Điều ác chưa sanh không để sanh, điều ác đã sanh khiến 
đoạn diệt, điều thiện đã sanh khiến sanh, điều thiện đã sanh 
khiến tăng trưởng. 


28 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thế nào là Chánh niệm? Thường quán thân, quán thọ, quán 
tâm, quán tinh cần tỉnh giác để xa lìa tham ưu ở thế gian. 


Thế nào là Chánh định? An trụ tâm trong Tứ thiền: 1. Do ly 
dục sanh hỷ lạc, 2. Do định lực kiên cố sanh hỷ lạc, 3. Do lìa 
được hai thứ hỷ lạc trên mà được cái vui diệu lạc, 4. Do xả 
được niệm khổ vui mà được đến chỗ tịch tịnh bất động. 


Tóm lại, Tứ Diệu Đề là bốn lẽ thật do đức Phật phát minh. 
Bốn lẽ thật này chỉ cho chúng sanh thấy rõ cái khổ của sự 
luân hồi trong ba cối (khổ đế) và nguyên nhân tạo thành sự 
luân hồi ấy (Tập Đé). Khi chúng sanh biết được khổ đau của 
luân hồi sanh tử và nguyên nhân tạo nên luân hồi sanh tử ấy 
mới khởi niệm xa lìa cầu giải thoát sanh tử. Bây giờ Phật 
mới chỉ thẳng mục đích thoát ly sanh tử là đạt đến Niết Bàn 
an lạc (Diệt Đế). Con đường đạt đến Niết Bàn chính là pháp 
Bát Chánh Đạo (Đạo Đề). 


Vậy ai là người muốn dứt hết khổ đau trong sanh tử, được 
tự tại giải thoát, đến quả vô sanh, phải nương theo pháp Tứ 
Diệu Đề Phật dạy trên làm kim chỉ nam tiến đạo, con đường 
thoát ly sanh tử quyết định sẽ đến gần. 


11. Lý duyên khởi 
Trung Bộ Kinh chép: Ngài A Nan Đà bạch Phật: 


(Bạch Thế Tôn! Cho đến mức độ nào là vừa đủ đề nói: 
“Vị Tỳ Kheo thiện xảo về duyên khỏi". 


(Ở đây này A Nan Đà, vị Tỳ Kheo nên biết như sau: 

Nếu cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh, 
nêu cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, 
cái kia diệt, tức là Vô minh duyên Hành, Hành duyên 


Thức, Thức duyên Danh Sắc, Danh Sắc duyên Lục 
Nhập, Lục Nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên 


29 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Aii, Aïi duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, do 
duyên Sanh, Lão, Tử, Sâu, Bi, Khô, Ưu, Não sanh khỏi. 


Như vậy, này A Nan Đà là sự tập khởi của toàn bộ khỗ 
uẩn này. Nhưng do diệt trừ, sự diệt trừ, sự ly dục hoàn 
toàn của chính Vô Minh này, các Hành diệt, do các Hành 
diệt Danh Sắc diệt. Do Danh Sắc diệt Lục nhập diệt. Do 
Lục nhập diệt Xúc diệt. Do Xúc diệt Thọ diệt. Do Thọ diệt 
Aii diệt. Do Aïï diệt Thủ diệt. Do Thủ diệt Hữu diệt. Do 
Hữu diệt Sanh diệt. Do Sanh diệt Lão, Tử, Sâu, Bi, Khổ, 
Ưu, Não đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt hoàn toàn của 
khô uẫn này. Cho đến như vậy này A Nan Đà là vừa đủ 
đề nói vị Tỳ Kheo thiện xảo về Duyên khởi. 


Bình: 


Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào đường sanh tử và 
mối manh giải thoát sanh tử một cách rõ ràng là 12 nhân 
duyên. Sự liên quan của 12 nhân duyên rất mật thiết, như 
sợi dây xích có 12 vòng... Khởi đầu của 12 vòng đó là Vô 
minh. Bởi một niệm bất giác nên hiện có Vô minh. Từ Vô 
minh nên có khởi niệm sanh diệt tạo nghiệp tức là Hành. Bởi 
do Hành thúc đây Thức đi thọ sanh tức là Thức. Thức và 
sắc chất hòa hợp thành bào thai gọi là Danh Sắc (vật chất 
và tinh thần). Do có Danh Sắc nên có Lục Nhập (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý). Bởi có Lục Nhập nên có Xúc, có Xúc nên 
sanh cảm Thọ. Vì cảm thọ nên có thọ vui hoặc thọ khổ. Nếu 
thọ khổ thì sanh tắng (ghét), thọ vui thì sanh Aïi (ưa). Do Aii 
nên muốn bảo vệ vật mình yêu thích tức có Thủ. Bởi chấp 
thủ nên mới có thân sau là Hữu. Do có thân sau nên mới có 
Già, Bệnh, Chết, Ưu, Bi, Khổ, Não. Đó là theo chiều lưu 
chuyền (sanh diệt) tức là theo chiều thuận của sanh tử. 


Trái lại, nếu trí huệ quán sát dứt si mê điên đảo, tức là phá 
vô minh. Vô minh hết thì niệm sanh diệt cũng hét, tức là dứt 
hành. Hành diệt thì thức cũng hết (thức diệt). Thức hết thì 
danh sắc cũng hết. Danh sắc hết thì lục nhập cũng không, 


30 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


lục nhập không nên không có xúc, xúc không thì thọ cũng 
không, thọ không thì ái cũng không, ái không thì thủ cũng 
không, thủ không thì thân sau cũng dứt, thân sau dứt, sự 
già, chết, lo buồn, khổ não cũng theo đó đoạn dứt. Tu tập 
quán sát như thế gọi là "quán hoàn diệt". Nghĩa là quán 
ngược chiều sanh tử để được giải thoát. 


Tóm lại, nhìn vào 12 nhân duyên chúng ta thấy vô minh là 
chủ động đầu mối sanh tử, tiêu diệt vô minh là giải thoát 
sanh tử. Bởi đầu mối còn thì chỉ mạt ngọn ngành tiếp nối 
sanh trưởng, đầu mối diệt thì chỉ mạt ngọn ngành theo đó 
hết sạch. 


Vậy nên người tu tập phải quán triệt lý nhân duyên của Phật 
dạy và dùng thanh kiếm trí tuệ sắc bén, thẳng tay chặt đứt 
sợi dây vô minh ràng buộc chúng ta trong nhiều kiếp để ra 
khỏi ngục tù sanh tử. 


12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
Tôi nghe như vây: 


Một hôm Thế Tôn ở thành Xá Vệ Kỳ Đà, tại tinh xá ông 
Cấp Cô Độc. Rôi thanh niên Subha _Todeyyaputfta đi đến 
Thế Tôn. Sau khi đi đến nói với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm rồi, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên 
Todeyyyuputta bạch với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama 
do nhân gì, do duyên gì, giữa loài người với nhau, khi 
chúng là loài người, lại thấy có người liệt có người ưu? 
Thưa Tôn giả Gotama chúng ta thấy có người đoản thọ 
(chết yêu), có người trường thọ (sống lâu), có người 
nhiều bịnh, người ít bệnh, có người xâu sắc, có người 
đẹp sắc, có người quyên thế lớn, người quyên thế nhỏ, 
người tài sản lớn, người tài sản nhỏ, có người thuộc gia 
đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có người 
có trí tuệ yếu kém, có người có đây đủ trí tuệ? Thưa Tôn 


31 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với 
nhau mà lại thây có người liệt, người ưu? 


Phật đáp: 


(Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân 
chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. 


(Tôi không hiễu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả 
Gotama nói một cách vắn tắt không có nghĩa rộng rãi. 
Lành thay! Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi, đề 
tôi có thê hiểu nghĩa một cách rộng rãi, điều mà Tôn giả 
Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng 
rãi, thì tôi không hiễu được. 


(Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm ta sẽ nói. 
(Thưa vâng Tôn giả! 
Rồi Thế Tôn nói như sau: 


("Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông sát sanh tàn nhẫn tay lắm máu, tâm chuyên sát hại 
đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. 
Sau khi thân hoại, mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục, nếu không sanh vào cõi dữ, mà 
được sanh làm loài người, chỗ nào nó sanh ra nó phải 
đoản mạng (chết yêu). Con đường ấy đưa đến đoản 
mạng. Này thanh niên tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lắm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối 
với các loại hữu tình. 


Nếu từ bỏ sát sanh, biết tàm quí, có lòng từ, sống 
thương sót đên hạnh phúc tât cả chúng sanh và các loại 


32 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


hữu tình. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh vào thiện thú, nêu sanh ở loài người được 
trường thọ, đó là con đường đưa đền trường thọ. 


Ở đây, này thanh niên có người đàn bà hay người đàn 
ông tánh hay não hại các loại hữu tình với tay với cục 
đất hay với cây gậy, cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, nó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu không sanh vào cõi dữ mà được đến loài người, 
chỗ nào nó sanh ra nó sẽ bị nhiều bệnh hoạn, con 
đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là 
tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục 
đất, hay với cây gậy, cây đao. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu từ bỏ não hại các loài 
hữu tình, có lòng từ đối với các loại chúng sanh. Do 
nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung họ được sanh vào thiện thú. Nếu 
không sanh vào thiện thú, mà được sanh ở loài người 
thì được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh 
hoạn. 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bàn hay đàn ông 
phẫn nộ, nhiều phật ý bị nói đến một chút thì bắt bình, 
phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận 
bắt mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi 
dữ. Nếu sanh được ở loài người thì nó bị xấu sắc, con 
đường ấy đưa đến xấu sắc. Này thanh niên tức là phẫn 
nộ, bắt mãn v.v... 


Ở đây này thanh niên, nếu trái lại không phẫn nộ, không 
phật ý, không sân hận, bắt mãn v.v... do nghiệp thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, họ được sanh vào thiện thú. Nếu được sanh ở 
loài người thì được đẹp sắc. Này thanh niên, tức là 


33 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


không phẫn nộ, không phật ý, không sân hận, không bắt 
mãn v.v... 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông tật đồ (ganh ty) đối với người khác được quyên lợi, 
được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ cúng 
dường, sanh tâm tật đố (ganh ghét) ôm ấp tâm tật đố. 
Do nghiệp như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung nó sanh vào ác thú, nếu không sanh 
vào ác thú mà được sanh ở loài người thì nó chỉ được 
quyên thế nhỏ. Con đường đưa đến quyên thế nhỏ. Này 
thanh niên, tức là tật đố, ôm tâm tật đó. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tâm tật đố (tâm ganh ty) đối 
với ngững người khác được quyên lợi, được tôn trọng, 
cung kính, tôn sùng, đảnh lễ cúng dường, không sanh 
tâm tật đố, không ôm ấp tâm tật đó. Do nghiệp ây, sau 
khi thân hoại mạng chung họ được sanh vào thiện thú, 
nếu có được sanh ở loài người thì được quyên thế lớn, 
con đường ấy đưa đến quyên thế lớn. Này thanh niên, 
tức là không tật đó, không ôm tâm tật đó. 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông 
không bố thí cho vị Sa Môn hay Bà La Môn, đồ ăn ung, 
y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, ngọa cụ, nhà cửa, 
đèn đuốc. Do nghiệp ấy, đạo xứ, địa ngục. Nếu không bị 
đọa xứ, địa ngục mà được sanh ở loài người thì nó chỉ 
được tài sản nhỏ. 


Này thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào thiện thú, nêu sanh ở loài 
người thì được tài sản (tài sản lớn). 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, 
ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng 


34 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


đứng dậy, không mời ngồi đối với những người đáng 
mời ngôi, không tôn trọng đối với những người đáng 
tôn trọng, không cung kính đối với những người đáng 
cung kính, không cúng dường đối với những người 
đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sanh vào cõi dữ, đọa xứ, nếu sanh được ở loài người thì 
nó được sanh vào gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến 
gia đình hạ liệt là không cúng dường những người đáng 
cúng dường v.v... 


Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú. Nếu 
sanh ở loài người, thì nó được sanh vào gia đình cao 
quí. Con đường đưa đến gia đình cao quý là cúng 
dường những người đáng được cúng dường v.v... 


Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, 
sau khi đến vị Sa Môn hay Bà La Môn không thưa hỏi: 
(Thưa Tôn giả! Thế nào là thiện? Thế nào là bắt thiện? 
Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế 
nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cân phải 
thực hành? Tôi phải làm gì đễ không được lợi ích và đau 
khô lâu dài? Hay tôi phải làm gì đề được lợi ích và an lạc 
lâu dài? Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào ác thú, 
đọa xứ. Nếu sanh ở loài người thì ở vào loại trí tuệ kém. 
Con đường đưa đến trí tuệ kém, không được lợi ích và 
hạnh phúc lâu dài, tức là không thưa hỏi. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu ngược lại tức là thưa 
hỏi. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung, họ 
được sanh vào thiện thú. Nếu sanh ở loài người thi 
được đây đủ trí tuệ, đó là con đường đưa đến đầy đủ trí 
tuệ, lợi ích an lạc lâu dài. 


35 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn 
đến nhiều bệnh, con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến 
xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc, 
con đường đưa đến quyên thế nhỏ, dẫn đến quyên thế 
nhỏ, con đường đưa đến quyên thế lớn, dẫn đến quyên 
thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản 
nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản 
lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia 
đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quí, dẫn 
đến gia đình cao quí. Con đường đưa đến trí tuệ yếu 
kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến đây 
đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ. 


Này thanh niên Subha Todeyyaputfta các loài hữu tình là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. 
Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có 
ưu”. 


Khi nghe nói như vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta 
nói với Thế Tôn: "Thật vi diệu thay! Thưa Tôn giả 
Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho 
những người bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong 
bóng tối, đễ những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy 
chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiễu 
phương tiện, trình bày giải thích. Con nay xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỳ Kheo. Mong 
Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung 
con trọn đời xin quy ngưỡng”. 


Bình: 


Nhìn chung trên nhân loại chúng ta không khỏi thắc mắc tại 
sao cũng đồng sanh làm người lại có sự sai biệt: Như người 
sống lâu, kẻ chết yếu, người mạnh khỏe, kẻ thì đau ốm, 


36 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


người nhan sắc đẹp đế, kẻ thân thể xấu xa, người sanh ra 
có những tài sản, có quyền thế lớn lao, người sanh ra nghèo 
cùng hạ liệt. Cho đến phần tinh thần cũng khác: kẻ khôn, 
người dại, kẻ thông minh, người ngu tối v.v... 


Ở đây Phật căn cứ theo nghiệp để giải thích. Phật dạy: "Các 
loài hữu tình là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. 
Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có 


Ưu . 


Các loài hữu tình (Tất cả chúng sanh có tình thức) đều là 
chủ nhân ông của tạo nghiệp. Nghiệp là những tập quán, 
những thói quen do ta huân tập lâu đời thành nghiệp, như 
người tập uống rượu lâu thành người nghiền rượu, người 
tập đánh bạc lâu thành người cờ bạc v.v... nó phát xuất từ 
thân, miệng, ý của chúng ta chứ không phải từ đâu đem 
đến, nên gọi là "chủ tạo nghiệp”. Khi đã tạo thành nghiệp, 
chúng hữu tình luôn luôn bị lệ thuộc vào nghiệp, làm tôi đòi 
cho nghiệp, như đầy tớ bị chủ nhà sai khiến. Nên gọi là 
"thừa tự” của nghiệp. 


Từ nghiệp chuyễn biến mà chúng hữu tình sanh các cảnh 
giới lành, hoặc dữ v.v... nên gọi nghiệp là "thai tạng". Cuộc 
sông của các hữu tình đều hòa đồng với nghiệp không thể 
chia cách, như bà con thân thiết nên gọi là ' quyên thuộc”. 
Nghiệp là chỗ nương tựa cho mạng sông của chúng hữu 
tình. Còn nghiệp thì mạng sống còn, hết nghiệp thì mạng 
sống cũng theo đó mà dứt, nên gọi nghiệp là "điểm tựa". 
Các loài hữu tình bị luân chuyễn trong ba cõi sáu đường, 
đều do nghiệp dẫn và phân chia trong các cõi, nên gọi 
nghiệp "phân chia" các loài hữu tình. Chúng sanh có ưu liệt 
bát đồng gốc bởi do nghiệp không chỉ khác. 


(Phần này nói tổng quát của nghiệp, chúng ta nên xem lại 
văn kinh đề rõ thêm về chỉ tiệt của nghiệp mà Phật đã giải 
thích qua bài "Kinh Tiêu nghiệp phân biệt" này). 


37 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Tóm lại, nghiệp là động cơ tạo thành cuộc sống sai biệt của 
con người. Nghiệp có sức mạnh lôi cuốn chúng sanh vào 
vòng lục đạo. Bởi nghiệp mà tạo nên quả khổ vui cho chúng 
sanh hiện tại và tương lai... 


Nghiệp phát xuất từ thân, khẫu, ý. Nếu thân, khẩu, ý hướng 
về chiều thiện thì con người sẽ tiến lên địa vị cao hơn như 
các cõi Trời v.v... Trái lại, nếu hướng về chiều ác thì con 
người phải đọa xuống địa ngục, ngạ quỉ v.v... Vì thế mà có 
lục đạo luân hồi. Trong hiện đời mỗi hành động tạo nghiệp 
đều có kết quả hiện tại và mai sau. 


Nghiệp có tác dụng lớn lao như thế, nên người tu phải thận 
trọng, trong mọi lời nói, mọi ý nghĩ, mọi việc làm, phải cân 
nhắc kỹ lưỡng. Nhất là đối với ý nghiệp càng phải thận trọng 
hơn. (Vì ý nghiệp là chủ động tạo nghiệp). Nghiệp đã tạo thì 
quả báo khó tránh. Kinh Nhân Quả có câu: "Giả sử bá thiên 
kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả 
báo hoàn tự thọ". Nghĩa là: Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp 
đã tạo không mắt, khi đã đủ nhân duyên, quả báo tự mình 
chịu. 


Vậy ai là người muốn hiện đời được an lạc hạnh phúc và 
sau khi lâm chung được kết quả sanh các cảnh giới lành 
phải tránh các điều dữ, làm các việc lành. Tiến lên một từng 
nữa, muốn ra khỏi luân hồi trong ba cõi, cũng phải giữ gìn 
ba nghiệp cho thanh tịnh, trì giới trang nghiêm, khiến phiền 
não vô minh lần lần dứt sạch, thì chắc chắn chúng ta sẽ 
thoát ly sanh tử, bằng chứng Phật dạy: "Ba nghiệp hằng 
thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương". 


13. Kinh Điều Ngự 


Trung Bộ Kinh chép: Một hôm có Aggivessana dòng Bà 
La Môn đến hỏi Phật về phương pháp tu hành, Phật dạy: 


38 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Này Aggivesssana, sau khi vị Thánh đệ tử đã giữ giới 
Patimokkha đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học 
pháp. Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy 
đến này Tỳ Kheo, hãy bảo hộ các căn, khi mắt thấy sắc 
chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được 
chế ngự khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn 
căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn, khi tai nghe tiếng, 
mũi ngữi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức 
các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ 
tướng riêng. 


Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử ấy: Hãy đến 
này Tỳ Kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác 
sát thọ dụng món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
đề tham mê, không phải đề trang sức, không phải đề tự 
làm đẹp mình, chỉ đề thân này được duy tri, được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, đề chắn trì phạm hạnh nghĩ rằng: 
"Như vậy. ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi 
lên các cảm: thọ mới. Và ta sẽ không phạm lỗi làm sống 
được an ỗn”. 


Này Aggevessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã tiết độ 
trong ăn uông. Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: "Hãy 
đến này Tỳ Kheo, hãy chú tâm vào giác tỉnh. Ban ngày 
đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí 
khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, 
trong khi đang kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gội 
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong 
canh giữa, hãy nằm xuống phía hông phải, như dáng 
con sư tử nằm, chân gát lên chân với nhau, chánh niệm, 
tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngôi dậy. Ban đêm trong 
canh cuối, khi đã thức dậy trong khi đi kinh hành và 
trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp”. 


39 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Sau khi vị đệ tử đã chú tâm vào giác tỉnh. Như Lai lại 
huấn luyện thêm vị ấy. Này Tỳ Kheo, hãy thành tựu 
chánh niệm, tỉnh giác khi đi tới, khi đi lui, đều tự giác, 
khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tự giác, khi mang y 
kép, bình bát, thượng y đều tự giác, khi co tay, khi duỗi 
tay đều tự giác, khi đi đại tiêu tiện đều tự giác, khi đi, 
đứng, ngôi, nằm, ngủ, thức, nói, yên lặng đều tự giác. 


Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, 
gội rữa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hân, vị ấy sống với 
tâm không sân hận, lòng thương xót tất cả chúng hữu 
tình, gội rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thùy 
miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm, thùy miên, với tâm 
tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gội rửa 
hết tâm hôn trầm thùy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, nội 
tâm trầm lặng gội rửa hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi 
ngờ, vị ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không 
phân vân lưỡng lự, gội rửa hết nghi ngờ đối với thiện 
pháp. Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái, những triền 
cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề 
điều phục tham ưu ở đòi. 


Vị Tỳ Kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời và các loại bò sát, các 
ác ngữ, các lời nói chửi mắng, Vị ấy sống quen kham 
nhẫn với những cảm thọ về thân thống khổ, đau nhói, 
đau đớn đến chết, được gội sạch về uế nhiễm, tham, 
sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước điền trên đời. 


Bình: 


Bài kinh trên đây, là phương pháp Phật dạy cho Sa Môn, Bà 
La Môn tu hành ra khỏi sanh tử. 


40 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Người muốn ra khỏi sanh tử điều kiện trước tiên phải giữ 
giới thanh tịnh, đối với một lỗi nhỏ không trái phạm, các oai 
nghi đều đủ không thiếu khuyết. Kế đến phải bảo hộ các 
căn. Nghĩa là mắt thấy sắc không chạy theo sắc phân biệt 
tốt xấu, sanh tâm yêu ghét... Tai nghe tiếng, mũi ngữi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp cũng đều không 
khởi phân biệt. Mỗi khi có niệm tham ái lo buồn khởi lên, nên 
tìm xét tột nguyên nhân của nó và chế ngự kịp thời không để 
nó khuấy nhiễu. Hằng xa lìa các sắc tướng của sáu trần, 
khiến tâm ý được vắng lặng. 


Đối với việc ăn uống phải tiết độ. Nghĩa là phải ăn uống có 
chừng mực, vừa đủ không tham thích món ngon vật lạ. Phải 
luôn luôn xét nghĩ: ăn uống để duy trì mạng sống, tiến tu đạo 
nghiệp chứ không phải vì để ngon miệng béo thân. Hằng xét 
nét như vậy để dứt trừ các cảm thọ yêu thích mùi vị. Khi tiết 
độ ăn uống xong. Phật dạy chúng ta lúc ngủ, lúc thức hằng 
phải tỉnh giác. Ban đêm lúc đầu hôm đi kinh hành hoặc ngồi 
gội sạch tâm trí khỏi chướng ngại pháp. Nghĩa là giữ tâm 
vắng lặng không để một pháp bắt thiện xen vào (không cho 
vọng tưởng khuấy nhiễu). Giữa đêm nằm nghỉ đúng pháp 
của Như Lai, cuối đêm thức dậy kinh hành và hằng tỉnh giác, 
để xa lìa mọi pháp chướng ngại. 


Sau khi chú tâm vào tỉnh giác, Phật dạy chúng ta phải thành 
tựu "chánh niệm tỉnh giác". Nghĩa là đối với mọi động tác 
hằng ngày phải nhiếp tâm trong chánh niệm. Khi đi biết mình 
đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi ăn cơm biết 
mình đang ăn cơm, khi rửa bát biết mình đang rửa bát v.v... 
không xen một niệm khác. Nghĩa là biết rõ mình từng phút 
giây không một niệm lãng quên. 


Khi thành tựu "chánh niệm tỉnh giác". Phật dạy người tu tập 
phải xa lìa năm món "triền cái" hằng che đậy tâm tánh, trí 
tuệ do đó mà không tăng trưởng được. Năm triền cái là: 
Tham dục (tham mê ngũ dục), sân hận (giận tức, buồn 
phiền), thùy miên (ngủ nghỉ, lười biếng), trạo hối (xao xuyến 


4I 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


và hối hận), nghi (nghi ngờ, do dự đối với chánh pháp). Và 
dứt bỏ lòng tham ưu thê gian, khởi tâm đại bi thương xót tât 
cả chúng hữu tình. 


Đã dứt "ngũ triền cái" xong, Phật dạy chúng ta phải tu pháp 
nhẫn nhục. Nghĩa là đối với hoàn cảnh phải nhẫn chịu mọi 
sự lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, rắn, 
rết... cho đến kham nhẫn mọi tiếng gièm pha mắng 
chửi...tức là đối với tự thân phải nhẫn chịu mọi thứ đau đớn 
thống khổ bức bách, gội sạch uế nhiễm, tham, sân, si. 


Phương pháp thực hành Phật dạy trên gọi là "chánh hạnh”, 
nó phù hợp với chánh pháp “bát chánh đạo” là con đường ly 
dục tịch tịnh an lạc giải thoát. Vì thế người muốn đạt đến 
quả vị Niết Bàn phải ngay nơi đây mà thực hành, khỏi phải 
tìm kiếm con đường nào khác nữa. 


14. Đức Phật đáng kính 


Một hôm, tại thành Xá Vệ, vườn ông Cấp Cô Độc. Buỗi 
chiều sau khi thọ thực xong. Tôn giả Nancada đang 
thuyết pháp cho các Tỳ Kheo nghe. Vì hứng thú, phần 
khởi Ngài thuyết quá dài. Lúc ấy, Thế Tôn từ chỗ tịnh cư 
đi đến, thấy cửa đóng và nghe bên trong Tôn giả 
Nancada đang thuyết pháp. Ngài bèn đứng lại bên ngoài 
nghe. Đợi khi Tôn giả Nancada thuyết xong, Thế Tôn 
mới tằng hắng và lầy tay gõ cửa, Tôn giả Nancada bước 
ra mở cửa. Phật nói: 


(Ông nói pháp dài, ta đứng nghe đến mỏi lưng! 
Tôn giả thưa: 


(Con không biết Thế Tôn đến, nếu con biết Thế Tôn đến 
con sẽ nói ngăn lại. 


Rồi Phật mới bảo: 


42 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
(Các ông cùng hòa hợp với nhau nói pháp là tốt. 
Bình: 


Đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy tư cách đức Phật có 
đáng cho mọi người tôn kính hay chăng? Dù là một bậc 
Thầy, Ngài vẫn không ỷ lại tư cách người trên làm mắt sự 
trang nghiêm của hàng đệ tử. Giả sử chúng ta ở trường hợp 
này, có thể khiêm tốn đứng chờ ngoài cửa như vậy chăng? 
Hay là vừa mới đến thấy cửa đóng liền lầy tư cách một bậc 
Thây, gõ cửa để mong cho người ra mở, khỏi phải nhọc 
nhằn đứng đợi. Thế là vừa làm đứt quảng thời pháp, lại gây 
phóng tâm cho người. Vậy nên câu nói của đức Phật: "Ông 
nói pháp dài, ta đứng nghe đến mỏi lưng!" khiến chúng ta 
đầy cảm kích. Quả là một cử chỉ khó ai bắt chước được. Một 
lần khác, khi Phật đi trên đường gặp đám trẻ đang chơi đùa 
bên những ụ cát, thấy Phật đi đến chúng hoảng hốt chạy 
tránh một bên, vừa nhìn Ngài như cầu cứu, lại vừa luyến 
tiếc nhìn mấy bức thành và mấy tòa nhà bằng cát tưởng 
chừng như sắp tan rã dưới bước vn cỢn Và lạ thay! Thế 
Tôn bước tránh qua một bên đường... 


Sau bước chân Ngài đi qua, còn để lại những nét hoan hỷ 
trên từng gương mặt ngây thơ! Ngài vân tôn trọng đến 
những tâm hồn bé bỏng! Đúng là một hìình ảnh đẹp về bậc 
tôn quí. Nhân đây chúng ta nhớ lại câu: "Vạn đức từ dung” 
quả thật không sail Chẳng những Ngài đẹp về hình tướng 
bên ngoài, mà đẹp cả về đức độ bên trong, cho đến đẹp 
giữa đời sống trí tuệ vô thượng. Do vậy, ngày nay chúng ta 
lạy Ngài là lạy trên những cái đẹp đó, không phải lạy vì để 
câu Ngài ban bố cho nhiều phước lành, đó là chúng ta đã tự 
đánh mất ý nghĩa cao đẹp của một "Bậc Thầy đáng kính" 
Vậy. 


15. Phật xả tuôi thọ 


43 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Trong Tăng Chỉ Bộ kinh chép: Một hôm Phật đến thành 
Tỳ Xá Ly bảo A Nan và đại chúng đên Kapala nghỉ trưa. 
Phật nói với Ngài A Nan: 


(Người đủ thân túc có thê kéo dài mạng sống một kiếp 
hoặc một kiêp còn lại. 


Phật lập lại câu ấy ba lần, nhưng Ngài A Nan vẫn làm 
thinh. 


Báy giờ Phật xả tuồi thọ. Quả đắt đều rung động. 
Phật nói bài kệ cảm khái như sau: 
Mạng sống có hạn hay vô hạn 
Đạo sĩ xả bỏ không kéo dài 
Nội tâm an lạc trụ Thiền định 
Như thoát áo giáp tự ngã mang. 
Bình: 


Đọc đoạn kinh này, chúng ta có thắc mắc Ngài A Nan 
không? Vô tình hay cố ý mà khi nghe Phật gợi ý, Ngài có thể 
"kéo dài tuổi thọ” mà Ngài A Nan không thỉnh Phật trụ thế để 
lợi lạc cho quần sanh? Thật ra điều này cũng khó hiểu! Đâu 
phải Ngài A Nan không cảm mến đức Phật (Ngài A Nan là 
em của Phật, đồng thời làm thị giả cho Phật), hay không 
thấy sự có mặt của đức Phật là quan trọng? Về điểm này có 
nhiều chỗ giải thích: Do cơ duyên giáo hóa của Phật ở cõi 
này đã mãn, khiến cho Ma vương ám ảnh làm Ngài A Nan 
mắt trí sáng suốt nên không kịp thưa thỉnh Phật trụ thế. Khi 
Phật đã tuyên bố xả tuổi thọ xong, Ngài hẹn ba tháng sau sẽ 
nhập Niết bàn (có lần Ma vương đến nhắc Phật Niết bàn, 


44 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Phật lập lại lời hứa đó). Quả nhiên sau ba tháng Phật nhập 
Niệt bàn. 


Điều này có đáng cho chúng ta buồn không? 


Chúng ta xét thêm về ý bài kệ Phật nói sau khi Ngài tuyên 
bô xả tuôi thọ: 


"Dù mạng sống có thời hạn hay không thời hạn, đối với Đạo 
sĩ (Phật) không một chút tiếc nuối nên không kéo dài. Tâm 
Ngài vẫn vui vẻ và an trụ trong thiền định. Sự xả bỏ mạng 
sống này, như người cởi chiếc áo giáp đã mang, chúng 
không có gì quan trọng”. 


Vậy Phật có tiếc thân không? Ngài không chút hối tiếc, mặc 
dù Ngài có đủ khả năng kéo dài mạng sống. Tại sao Phật 
không tiếc thân? Vì sự đến của Ngài là tùy duyên ứng hiện 
để giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Khi xong việc Ngài hết 
bổn phận. Việc ra đi của Ngài là lẽ dĩ nhiên chứ đâu có gì 
hối tiếc. Hơn nữa sự đến và đi của Phật chẳng qua ẩn nơi 
này hiện nơi khác chứ đâu có mất hẳn. Như vị bác sĩ giỏi, 
đến bệnh viện này trị lành các bệnh nhân, xong đi đến bệnh 
viện khác mà thôi. Ông bác sĩ đâu có mắt. 


Pháp thân Phật không có đến đi sanh diệt, tùy cơ duyên 
giáo hóa mà hiện có sanh diệt, đến đi nhưng tánh thể vẫn 
bất động. Đây là lý nhiệm màu của đức Phật mà thường tình 
chúng ta không hiểu nổi. Vì thế, có người hỏi: Phật Niết bàn 
còn hay mắt? Phật im lặng không đáp là nghĩa này vậy. 


Xét rộng ra, tuy Phật không nói còn hay mắt, song qua bài 
kệ trên đã ngầm ý cho chúng ta thấy: 

Câu chót "Như thoát áo giáp tự ngã mang”. Nghĩa là sự 
nhập Niết bàn của Ngài cũng như người cởi chiếc áo đã 
mang vậy thôi, chớ có gì là còn hay mắt. Do đó Thiền Sư Từ 
Minh cũng từng nói: "Sanh như đắp chăn Đông, tử như cởi 


45 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


áo Hạ". Đó là việc sanh tử đối với người đạt đạo, ưng đến 
liền đến, ưng đi liền đi không gì ngăn ngại. 


Còn chúng ta thì sao? Hãy xét kỹ điều này! 


) “. 


PART I: DHARMA TALKS ON 
EARLY BUDDHIST SUTRAS 


1. The merits of the eight precepts 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha taught: "A 
person who practices the eight precepts, even If 
they remain pure for Jjust one day and night, 1s 
still better than a king who rules all of India for 
his entire life." 


COMMENT: 


Why does practicing the Eight Precepts purely for 
Just one day and night bring so many blessings? 
Just as the Buddhist scriptures teach, individuals 


who strictly observe the Eight Precepts for a full 
46 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


day and night (24 hours) after death may be 
reborn 1n the heavens of the Desire Realm or the 
Form Realm, such as the Heaven of the Four 
Heavenly Kings, Trayastrmsa Heaven, Yama 
Heaven, Tushita Heaven, and others. 


The Sutras explain that the liespan of Devas In 
heavenly realms varies due to differences 1n merIt 
and practice. 


In the Heaven of the Four Heavenly Kings, 
individuals can live up to 500 years. Remermber 
that 50 days on Earth are equivalent to one day 1n 
the Heaven of the Four Heavenly Kings. 


In the Trayastrinsa Heaven, individuals can live 
up to 1000 years. Remember that 100 days on 
Earth are cquivalent to one day ¡1n the 
Trayastrimsa Heaven. 


In the Yama Heaven, Individuals can live up to 
2000 years. Remember that 200 days on Earth are 
equivalent to one day 1n the Yama Heaven. 


In the Tushita Heaven, individuals can live up to 
4000 years. Remember that 400 days on Earth are 
equivalent to one day 1n the Tushita Heaven. 


We can use the method of multiplication to 
compare the lífespan of Indivduals ¡in the 
Heavenly realms to the liespan In our human 
realm, In order to understand the difference in 


47 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


blessings between each realm. The blessings and 
lfespan of the heavenly beings In the realms are 
signiicant, but they are only one-sixteenth of 
those attained by a person who strictly observes 
the Eight Precepts. 


However, we should understand more: The reason 
why the Buddha said that the retribution of the 
heavenly realms 1s so great is to encourage lay 
Buddhists to practice the path of liberation, so 
that they are inspired to progress step by step. 


The ultimate goal of Buddhas teaching 1s for 
practitioners to seek out the three realms 1n order 
toc attain Buddhahood, whích represents 
cormpleteness. Since the blessings of heaven are 
still limited, ultimate liberation has not yet been 
achieved. 


2. To treat falling asleep 


In the Anguttara Nikaya, it 1s written that one day 
the Buddha used his heavenly eye to observe the 
forest where the monks were in retreat. UỦpon 
notcing Maudgalyayana falling asleep while 
mneditating, he prormptly approached to offer the 
following teachings. 


If you are sitting and feeling sleepy, you should try 
to dispel the drowsiness. lf you still fall asleep, 


48 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


then you should meditate on the Dharma. If you 
still fall asleep, try reciting a verse. If you still fall 
asleep, then you should use both hands to hold 
your ears and gently pull them down, rub your 
hands, and rub your feet. If you still fall asleep, 
then you should wash your face. If you stil fall 
asleep, then you should step outside to gaze at the 
mnoon and stars, or meditate on light. If you stil 
fall asleep, then you should do walking 
meditation, fÍocusing your mind ahead of you. 
Finally, 1ƒ you can't stop falling asleep, lie down on 
your right side like a lion, with your legs stacked 
on top. 


COMMENT: 


Sloth and torpor are an affliction among the Ífive 
hindrances, concealing the true nature of living 
beings. It is the cause that obscures true nature 
and prevents wisdom from arising, and even a 
single hindrance can be harmíul. Therefore, 
practitoners who want to attain samadhi must 
chase away the ghosts of sloth and torpor and not 
let them corme close. The methods taught by the 
Buddha are like an iron whip that chases the 
sleepy ghost. Chase it hard and chase it far away; 
dont let it come to the place where we sit and 
practice. 


49 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
3. Seeking a place to depend on. 


In the Anguttara Nikaya, It is taught, "The 
mmonastic must choose where he should depend 
and where he should not depend." 


1. Wherever evil things increase and good things 
decrease, and where there are not enough 
oferings (food, clothing, bedding, medicine). 
Buddha said, "You should leave without asking 
the abbot." 


2. Wherever evil things increase and good things 
decrease, even 1f you have all four offerings, you 
should leave without asking the abbot. 


3. Wherever evil things decrease and good things 
Increase, even I1f the four offerings are lacking, 
practitioners should stil practice patiently. 


4. Wherever evil things decrease and good things 
1ncrease, and there are sufficlent offerings, even I1f 
one ¡is expelled, the practitioner should stil 
request to stay and continue practicing. 


COMMENT: 


The above four cases that Buddha set out for 
mnonastics to choose to advance their practice. The 
goal of a monk is to escape from birth and death. 
To achieve this, one must have a deep 
understanding of Buddhism. Only by having a 


deep understanding of Buddha's teachings can 
50 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


one practice them correctly to eliminate afflictions 
and dispel delusions. Therefore, when entering a 
temple, practtloners must consider the 
circumstances of their studies. If there 1s a place 
where you can practice effectively, enhancing your 
øood deeds and diminishing your evil deeds, you 
should remain. On the contrary, you should find 
another place. Even I1f that temple has all four 
offerings, you should not stay. If the four offerings 
are insufficient, but you notice progress 1n VOUT 
practice, you should consider requesting to remain 
1n that location for further practice. 


4. Evil thoughts and enemies 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha stated, 
"People with a hostile mind have seven things they 
wish to happen to their enemies. " 


1. They wish their enemies to be ugly. 
2. They wish that theIr enermies could not sleep. 


3. They wish for their enemies to gain no benefits 
but often suffer losses. 


4. They wish for their enemies to go bankrupt. 
S. They wish for their enemies not to gaIn fame. 
6G. They wish for their enemies to have no friends. 


51 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


7. They wish for their enemies to perish and stray 
into wicked ways. 


COMMENT: 


Considering the seven statements made by 
Buddha, are they reflective of our psychology? If 
Someone 1s someone we hate, we don't want them 
to be beautiful; we want them to be ugly. We want 
them to always feel restless and sleepless, to be 
harmed, to lose their property and fame, and to 
have their friends stay away from them. Finally, 
we want them to go to hell when they die. 


The above wishes reflect the thoughts of sormneone 
seeking revenge. Although the person does not 
resort to cruel actions against enemies, he always 
seeks to I1nflict varlous disasters upon them. 


Such thoughts do not need to be discussed 1n 
terms of common sense, but they are very 
damaging 1n terms of morality. Why?2 Eirst, 
consider the closest thing to your own mind: When 
you desire to Inflict suffering on others, reflect on 
whether this thought brings happiness fO yOUT 
heart or 1Ý it instead causes unease, misery, and 
discomfort. When we find ourselves in the opposite 
situatlon, where we wish for others to sufer but 
they are actually happy, what ¡1s our mindset at 
that moment? Despite wanting people to lose, they 
still gain. Despite wanting people to be ugly, they 


32 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


are still beautiful, and so on. So, how frustrated 
are you feelng? So, those wishes are not 
beneficial; first of all, they harm your mind. 


Further, lets consider cause and effect: The 
reasons for feelings of grattude and hatred 
towards each other have underlying causes. When 
you meet someone you don't know, you may have 
a positive feeling Immnediately and feel inclined to 
assist them with whatever they want and need. On 
the contrary, when encounftering someone VOU'Ve 
never met before, you may ¡instantly feel anger, 
avoid  making eye contact and reject any 
assistance they may require. These things are not 
strange; they exist because you and those people 
have cultvated feelngs of "gratefuUlness" or 
"enmity" from the past. There are many other 
aspects; here we will only mention a few typiIcal 
cases. 


So, 1ƒ you want your mind to be cool and gentle, 
follow Buddhas teachings that you mmust view 
enemies and relatives as equals, which means 
ending all thoughts of gratitude and resentment. 
The people who help you are the ones you once 
helped, and now they are helping you. On the 
contrary, a resentful person will harm you simply 
because you once caused them sufering, leading 
them to treat you poorly. These things are only 
part of the cycle of borrowing and repayIng. 


33 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Furthermore, you must observe that everyone 1s 
your relative, eIther in this life or in many prevIous 
lives. Even If they make a smaill mistake, you 
should forgive them; dont hate them. By 
understanding this perspective, you can Íree 
yourselft from thoughts of grattude and 
resentment. By stopping to remermmber gratitude 
and resentment, the cycle of grattude and 
resentment is broken. At that từne, your mind will 
be peaceful and quiet. 


The Sixth Patriarch taught that, "When thoughts 
of love and hate no longer concern you, you will lie 
down and stretch your legs to sleep well." If you 
want to sleep well, you must stop thinking about 
enemies and loved ones. 


S5. Eight excuses for laziness 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
sentient beings have eight excuses for laziness. 
What are those eight excuses? 


1. Ihave something I will do. Because I have work 
to do, I want to lie down and rest now so I can do 
1t tOrmnorrowW. 


2. I have things Ive done. Because Ứm tired, I need 
to rest. 


3. Ihave something to do, so FlI go. Because I am 
54 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
øoing somewhere tomorrow, Ï need to rest now. 


4. Ihave work, and Im done. Because I am tired 
from the long Journey, I need to lie down and rest 
to alleviate my fatigue. 


S. When I go begging for alms, I receive food that 
1S not what I expected. Because I havent eaten 
enoupgh, I need to lie down and rest to avoid feeling 
hungry. 


6. When I begged for alms, I was well fed. Because 
Im full, I need to rest. 


7. Ïm a little sick. Because Fm feeling a bit unwell, 
I need to rest 1n order to reCOVer. 


8. [ve been sick a lot and just recovered. Because 
[ have just recovered from rmny illness, IÏ need to 
rest in order to recover quickly. I will practice 
later. 


On the contrary, Buddha taught that one should 
learn how to change their way of thinking 1n order 
to become diligent. How can one change their way 
of thinking? 


1. If you have something to do tomorrow, you 
should consider practicing today so that you won't 
have to practice tomorroW. 


2. Ứ you fnish your work, you should think: 
Yesterday you were busy with work, today you 


39 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


have finished your work, try to practice more to 
mnake up for practicing less yesterday. 


3. lfyou have to go somewhere tomorrow, consider 
that If you go tomorrow, you wont be able to 
practice. Today, you have to try to practice. 


4. When you have finished walking the long road, 
you should think: Once you have finished walking, 
you cannot practice at that tine. Once you have 
finished walking, you must now try to practice. 


° When begging fÍor alms and receilving 
unsatisfactory food, you should thiínk: Eat less, 
your stomach will be light, and you will practice 
easlly. 


G. When begging fÍor alms and recelving 
satisfactory food, you should thínk: Having 
received sufficilent offerings, you must strive to 
practice in a way that does not create a debt to the 
person offering. 


7. When the illness 1s mild, you should consider 
the following: The 1llness 1s stil mild, so you 
should make an effort to practice. This way, 1f the 
1llness worsens, you will still be able to practice. 


8. When the serious illness 1s gone, you should 
consider this: While you were sick, you couldnt 
practice. Now that your illness 1s gone, try to 
practice to make up for lost time. 


56 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
COMMENT: 


Again, the eight excuses for laziness mmentioned 
above are practical factors that practitioners can 
eadilyr be misled by. Due to deception, 
practiioners may become lethargic ¡in their 
cultivation, preoccupied with concerns about food 
and rest, which hinders their progress on the 
path (On the contrary, If the practitoner 
understands how to change their way of thinking 
as explained above, they will be diligent on the 
path to liberation. 


In ancient times, It is remembered that Master 
Shakyamuni and Maitreya practiced 
sinultaneously. Due to his diligence, Shakyamuni 
Buddha has now become a Buddha; on the 
contrary, Maitreya 1s stil a Bodhisattva and will 
becorne a Buddha 1n the distant future. 


Therefore, diligence ¡is essential for those who 
practice good deeds, and for that reason, It 1s 
ranked third among the six Paramitas. 


6. Net of Love 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
men are bound by wormnen through eight things. 


1. Beauty; 2. Laughter; 3. Voice; 4. Singing; 5. 
Tears; 6. Clothing; 7. Gifts; 8. Touch. 
57 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


On the contrary, women are also constrained by 
men 1n a similar mmanner. 


COMMENT: 


Upon reading the above sutra, we can observe that 
Buddha's cormmpassion profoundly embraces us. He 
was not afraid to point out truths of whích we are 
all Ignorant. Due to our delusion, we are entangled 
1n love, bound forever with no prospect of letting 
gol As a result, we endure all suffering without 
experiencing true happIness and peace. Even so, 
we are still crazy and delusional, and then have to 
suffer eternallyl 


The eight things Buddha mentioned above are the 
causes that create the rope that binds living 
beings In the cycle of suffering and affliction. This 
string 1s nothing more than the rope of "love". 
Although the rope 1s I1nvisible, 1t binds the tie very 
tightly and 1s dificult to break. It has a very 
strong attraction, like a magnet attracting metal. 
Therefore, Buddha taught: "BhikkhUus must stay 
away from wormen s beauty, like a person carrying 
dry grass, afraid to dare not approach the fire..." 


In the Sutra Forty-Two Chapters, Buddha taught: 
"Practitioners must stay away Írom women's 
beauty (or mens beauty) as they would avoid 
polsonous snakes and fierce fire. Poisonous 
snakes and fierce fires can kill people in just one 


bo 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


lifetime, but wormen's beauty (or men 's beauty) can 
captivate people for many lifetimesl" 


EFurthermơre, in the Lotus Sutra, 1n the chapter 
An Lạc Hạnh, the Buddha taught: "Practitioners 
should not get close to the king, prince, minister, 
etc. Even when discussing the Dharma, 
individuals should avoid proximity to women as 
the beauty of women can trigger Impure thoughts. 
When entering someone elses house fÍor a 
conversation, it 1s advised to mmaintain a respectful 
distance from young girls, virgins, widows, and 
individuals who may not conform to traditional 
gender norms, regardless of thelr gender. You 
should also not enter sormeone else's house alone. 
If you need to go alone to sormeone else's house, 
then concentrate on reciting Buddha's name with 
all your heart. lf you teach Dharma to a woman, 
do not smile, and avoid showing your hips or 
breasts." 


Buddha taught practitoners the Importance of 
being cautious and careful in their comnmunication 
to prevent causing avoidable harm. 


So, whoever has the will to leave this world and 
wanfts to escape from birth and death must follow 
the Buddha's teachings to restrain their body and 
mind, cultivate sharp wisdom to cut off the chain 
of attachment, and attain peaceful Ñirvana. 


59 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


7. The dual action of Dharma 


One day the Buddha was In the city of Vaisall, at 
Mahavana Forest. At that time, General Siha, a 
disciple of the Nigrantha sect, came to vISIt 
Buddha. The general asked the Buddha the 
following question. 


Dear Gotama, Rumor has it that you advocate 
non-action, preach the Dharma of non-action, and 
use the Dharma of non-action to teach your 
disciples. You advocate action, preach action, and 
use action to teach your disciples. You advocate 
cessation, preach the dharma of cessation, and 
use the dharma of cessaton to teach your 
disciples. You advocate nihilistic dharma, preach 
nihilistic dharma, and use nihiÏlistc dharma to 
teach your dđisciples. You advocate disengagemerntt, 
preach disengagement, and employ disengagement 
to teach your disciples. You advocate asceticism, 
preach asceticism, and use asceticism to teach 
your disciples. You advocate against entering the 
womb, preach the dharma of not entering the 
womb, and utilize this dharma to InstrUct yOUr 
disciples. You advocate comforting people, 
preaching the Dharma of consolation, and using 
the Dharma of consolation to teach your disciples. 
Is this news accurate, or have they mnisrepresented 
you? 
60 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Buddha replied to the general with the following 
explanation. 


Samana Gotama advocates non-action, preaches 
the dharma of non-action, and teaches his 
disciples the dharma of non-action. Gotama 
advocates action, preaches the Dharma of action, 
and teaches his disciples the Dharma of action. 
Gotama advocates cessation, preaches the dharma 
Of cessation, and teaches his disciples the dharma 
of cessatlon. Gotama advocates disengagerment, 
preaches the dharma of disengagement, and 
teaches his đisciples the dharma of 
disengagement. ÂGotama advocates nïihilism, 
preaches nihilism, and teaches his disciples 
nihilism. Gotama was an ascetc, preaching 
asceticism and teaching his disciples the practice 
of asceticism. Gotama advocates not entering the 
womb, preaches the dharma of not entering the 
wornb, and teaches his disciples the dharma of not 
entering the womb. Gotama 1s the one who 
consoles, preaches the Dharma of consolation, 
and teaches his disciples the Dharma of 
consolation. 


Dear Sihal 


How does Gotama advocate non-action, preach the 

dharma of non-action, and teach his disciples the 

dharma of non-action? Gotama advocates not 

letting your body, speech, or thoughts do evil; he 
61 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


preaches the Dharma and teaches his disciples to 
refrain from cormnmitting evil deeds. 


How did Gotama advocate action, preach the 
Dharma of action, and teach his disciples the 
Dharma of action? Gotama advocated doing good 
in body, speech, and thoughts, teaching the 
Dharma, and instructing his disciples to do the 
same. 


How 1s it that Gotama advocates cessation, 
preaches the dharma of cessation, and teaches his 
disciples the dharma of cessatlon? Gotama 
destroys greed, anger, and ignorance; he preaches 
the Dharma to elimminate greed, anger, and 
Ignorance; and he Instructs his disciples In the 
Dharma to eradicate greed, anger, and iønorance. 


How did Gotama advocate disengagement, preach 
the dharma of disengagement, and teach his 
disciples the dharma of disengagement? Gotama 
disengages from evil actions, words, and thoughts, 
preaches the dharma of disengagement from evil 
actions, words, and thoughts, and teaches his 
đisciples the dharma of disengagemenI. 


Why does Gotama advocate nihilsm, preach 
nihilism, and teach his disciples nihilism?2 Gotama 
advocates  non-greed, non-hatred, and non- 
delusion. He preaches the dharma of non-greed, 
non-hatred, and non-delusion, and teaches his 


62 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
đisciples the same principles. 


Why does Gotama advocate, preach, and teach 
asceticism to his disciples2 Gotama advocated 
asceticism to eliminate unwholesome dharmas, to 
cease evil actions, words, and thoughts like 
cutting off the roots of a sal tree, to preach the 
dharma of cessation, and to instruct his disciples 
1n these teachings. 


Why does Gotama advocate not entering the 
womb, preach the Dharma of not entering the 
wornb, and teach his disciples the Dharma of not 
entering the wormnb? Gotama has completely cut of 
future reincarnation, severed the roots of future 
rebirth, and 1mparted the same dharma to his 
disciples. 


Why does Gotama advocate comforting everyone, 
preachng the Dharma of consolation, and 
teaching his disciples the Dharma of consolation? 
Gotama 1s a comforter who preaches the Dharma 
of consolatilon and always teaches his disciples to 
spread this comforting Dharma to everyone. 


After listening to the Buddha's words, General 
Siha was very happy and praised: “The World- 
Honored One preached wonderful Dharma, like 
straightening up sormething that has been thrown 
down, exposing a hidden thing, showing the way 
to those who have lost thelr way, bringing a larmnp 


63 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


into the darkness so those with clear eyes can see 
the way, etc. Please accept me to take refuge in 
the Three /Jewels as a disciple, and I vow to protect 
them with all my heart.” 


Buddha said, "Hey Siha, think maturely, think 
carefully! Having mature thoughts 1s beneficial, 
especially for someone with a stellar reputation 
like yoursl" 


Hearing the Buddhas answer without being 
concerned about profit and fame, General Siha 
admired the Buddha greatly. He respectfully once 
agaIn said to the Buddha, "Please, World-Honored 
One, allow me to take refuge and protect the Three 
Jewels. " 


Buddha continued, "Eor a long time, your family 
has been a well of water and a source of raIn Íor 
people 1n the Nigantha religion, so you should 
continue to support them. Provide food offerings to 
those who come to you.” 


Listening to the Buddha's advice on tolerance and 
non-discrimination, General Siha grew to love and 
admire the World-Honored One even more. 


Next, the Buddha preached to General Siha about 
the practice of almsgiving, the observance of 
precepts, the benefits of heavenly rebirth, the 
dangers of indulging In sensual pleasures, efc. 


Siha readily accepted the Buddha's teachings. 
64 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Buddha continued to preach the Four Noble 
Truths, leading Siha to awaken. After the sermon, 
Siha ¡invited Buddha and the monks to his home 
the next day to make offerings. Buddha accepted. 


The next day, Buddha went to Sihas house to 
receive food. General Sina made offerings of 
deliclous dishes to the Buddha. He personally 
brought the food to offer to the Buddha and the 
mnonks. 


Due to the jealousy of the Nigantha pagans, they 
devised a plan to discredit the Buddha. They beat 
drums and gongs and advertised throughout the 
streets, saying, "General Siha kiled animals to 
make offerings to Gotama. Gotama knew but stil 


"' 


ate. 


The news spread everywhere. When someone came 
to report, General Siha said, "Eor a long tĩme, 
those people wanted to criticize the Buddha and 
the monks, but there was no opportunity for them 
to speak. These distortions are all gratultous, 
empty, and untrue." 


After the Buddha finished eating, he preached the 
Dharma and encouraged General Siha and his 
relatives. After hearing the Dharma, everyone was 
very happy, believed In the Buddha, and then left. 
The Buddha returned to the monastery. 


(Excerpt from Anguttara NÑikaya). 
65 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
COMME NT: 


Through the above sutta, we witness the skillful 
and miraculous transformation brought about by 
the power of the Buddha's sermon. How did he 
persuade his listeners? Did Buddha use his power 
and authority to oppress others into following 
him? Did Buddha use tricks to attract others? Did 
Buddha use good, skillful words to attract people? 
Are not Absolutely not Buddha only tused 
morality and honest actions to influence people. 


Throueh distorted words from pagans, the Buddha 
1s labeled as bad, unwholesome, and accused of 
advocating vile absurdites such as Inaction, 
action, disengagement, cessation, nihilism, etc. 
But he remains calm. Buddha did not obJect and 
calmly explained his stance in line with the 
Dharma, which led General Siha to admire the 
noble spirt and transcendent teachings of 
Buddha. Consequently, General Siha abandoned 
paganIism, sought refuge, and actively supported 
the Three .Jewels. 


When the Buddha persuaded a person with great 
prestige among pagans, such as General Siha, to 
seek refuge in the Three Jewels, he could have 
proudly accepted and encouraged General Siha. 
By utilizing his authority, the Buddha was able to 
attract people to follow him and embrace his 
teachings. However, the Buddha unexpectedly 
66 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


stopped General Siha, saying, "Hey Siha, think 
maturely, think carefully!l Having mature thoughts 
1S beneficial, particularly for public figures, great 
mnen like you." 


Here, Buddha taught that those who believe in 
Buddha must be wise enough to judge and 
comment thoroughly before believing. As the 
Buddha often said, "Believinng In me without 
understanding me ¡is defaming me.' Those who 
understand first and then believe later will have 
solid faith and help themselves gaIn more wisdom. 
On the contrary, a person who believes blindly has 
weak and shallow faith, making them easlly 
distorted and deceived by others due to a lack of 
wisdom. Buddha does not accept us coming to 
him with such unintelligent faith. Because of his 
righteous and moral stance, Buddha was able to 
convince General Siha. 


There 1s another very profound aspect of morality. 
After General Siha became a Buddhist and made a 
vow to actively make offerings to the Three .Jewels, 
the Buddha should have advised him to keep his 
promise and encouraged him to serve the Buddha 
and his community. But with the spirit of 
Iimpartlialty, without any selfinterest, placing 
compassion and equality first, Buddha taught: 
"For a long tĩne, your family has been a well of 
water and a source of rain for people in the 


67 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Nigantha religion, so you should continue to 
support them. Provide food offerings to those who 
come to you.” 


It 1s truly remarkable how profound the Buddha's 
compasslon 1s, loving all living beings as one, 
without distinguishing between those who are 
near or far, those In high positions and those 1n 
low positions... The Buddha 1s truly deserving of 
the tile "Teacher of the Heavens and Human 
realms, the benevolent father of the four types of 
living beings." 


Then finally, because Buddhas morality was so 
noble, 1t attracted the majority of Ñigantha sect 
followers to follow him. Consequently, they sought 
to discredit Buddha with the distorted story 
mnentioned above. But Buddha remained calm and 
đid not protest against the slander of pagans. He 
only allowed General Siha, a former disciple of the 
Nigantha sect, to verify it. This 1s also another 
special point about the Buddha. 


8. Buddha visited a sick monk. 


The Samyukta Ãgama records that the monk 
Samitigutta, during his practice, suffered from 
leprosy. He lay In the Sangha room, his limbs 
gradually became ulcerated, and he experienced 


©excruciating pain. One day, Buddha came to vISIt 
68 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


him. After taking care of the sick monk, the 
Buddha speciically taught mindfulness of 
feelings, whích ¡is a component of the Four 
Foundatlons of Mindfulness. Monk  Samitigutta 
sincerely practiced that method and attained 
liberation. 


Monk Samitigutta recited a verse as follows: 
Preuious liues caused bad karma. 

This lỨe ts ƒull oƒ suƒƒfermg. 

Causes oƒ suƒfƒferimmg rm the next lỨe 

hque nouU all been elữinimnated. 


When it was time to leave, the monk passed away 
peacefully, sitting serenely with his eyes closed. 


Venerable Sariputta wrote a poem of praIse: 

Thịs rnonk has digenti culHiuated uữtue, 
Skilƒfullu practiced the Eighffold Path, 

and happdu uuelcomed death, 

Just like Someone recouerimg ƒrom a sertous tlÏness. 
COMMENT: 


Biírth, old age, iliness, and death are inevitable; 
they affect everyone, regardless of whether they 
are a monk or a layperson. Monk Samitigutta, 


69 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


while practicing, suffered from leprosy and seemed 
hopeless. Despite being in an extremely tragIC 
situation, he mmanaged to escape his present 
sufering and break free from the cycle of birth 
and death that had trapped hím for countless 
lifetimes, all thanks to encountering the Dharma. 


When the monk was helpless in the face of painful 
sufering, Buddha came to console him and 
1mparted valuable teachings, enabling the monk to 
rely on his practice for liberation. Dharma was the 
mnedicine that saved him from both physical and 
mnental illnesses. 


The Buddha taught to contemplate "feelings of 
suffering" 1n the Four Foundations of Mindfulness, 
which are four methods of focusing the mind 
(contemplation of the body, contemplaton of 
feelings, conternplation of the mind, contermplation 
of dharma), emphas1zing the practice of focusing 
the mind on the feeling of suffering. 


When the monk íÍocused his mínd and 
contemplated, he realized that the feelng of 
sufering was not real. Gradually, the monk's 
sufering dissipated, even though his body was 
still sick. He rermained calm when he passed away. 


In another sutra, the Buddha taught that when a 
practitioner experiences a sensation that extends 
to the limits of the bodys cendurance, he 


70 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


comprehends, "I am experiencing a sensation that 
reaches the end of the body 's endurance." 


When he experiences an emotion that seems to be 
at the brink of líes limits, he realizes, "Ï am 
©experilencing an emotion that is at the brink of 
life's limits." 


And then he understood, "After the death of the 
body here, all feelings that are not enjoyable will 
come to an end." 


Simllarly, thanks to the oil and wick, a lamp 
burns and glows red. When the oil and wick dry 
up, burn out, and cannot be refueled, the lamp 
will go out. 


Likewise, when experiencing a sensation that 
pushes the limits of the bodys endurance, he 
comprehends: "Ï am experiencing a sensation that 
reaches the body's limits." 


Until he understands that "after the death of the 
body here, all feelings that had nothing to be 
happy about before will come to an end." 


It means that when experiencing an extremely 
paimmful sensation, the Individual remains acutely 
aware of the feeling without succumbing to 
thoughts of greed, anger, or Ignorance. This 
indicates that the person has gained rmmastery over 
the sensation and 1s concentrating their mind In 


71 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
meditation. That person left without a tracel 


Now, lets read about the case of a Zen master 
visiting a sick monk. Zen Master Dong Son visited 
a monk who was sick. The monk asked, "Where 
will they go when wind and fire separate?" 


Dong Son replied, "When you corme, not a single 
thing will be brought with you. When you leave, 1t 
will be the same."” 


"However, my body is not at peace and 1s In pain." 


"Even though your body hurts, there 1s something 
that has never hurt before." 


"What doesn't hurt?2" 


"Those who are enlightened see it within an Inch 
of their lives, but those who are still deluded see 1t 
far away from the mountains and hills." 


"Please, Venerable Master, show me the path to 
follow." 


"IUs as dark as black paint. The present 1s where 
you should stand." (Eocus only on the present; 
avoid dwelling on the past or worrying about the 
future.) 


Judgng by the Buddhas words and the 
Patriaarchs thoughts, they are the same; no 
diferent. We experience suffering and joy when we 


72 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


rely on our sense of discrimination, react to 
external circumstances, and completely disregard 
the mind. Once you realize that the external scene 
1S a reSult of various conditions coming together, 
you understand that the external scene 1s only 
temporary and not truly real. When the conditions 
are met, the scene wIll exist. When the conditions 
change, the scene will cease to exist. Everything 
appears because the senses meet the obJects, but 
1n the true nature of dharmas, there 1s no union 
or dissolution. Therefore, Zen Master Động Sơn 
said, "When there 1s pain In the body, there 1s 
something that has never been painful beforel" 
When we realize that we are coexisting with 
something that has never experienced pain, 
nothing can affect us. 


9. Sutra about messengers 


In the Majjihima Nikaya, the Buddha said, "O 
Bhikkhusl What I am saying 1s that I have not 
heard from any other Samana or Brahman. What I 
am sayIng is known only by me, seen only by me, 
and understood only by me." 


The World-Honored One preached in this manner, 
then added the following verse (now translated 
1n†o prose for easier understanding). 


EUuen though the Hequenlu Messenger has uuarned 
73 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


about the phenormena oƒ old age, sickness, and 
death, uoung people are still heedless, suƒƒer ƒrom 
long-term sadness, and are then reborn œas loUUer- 
class tmndiUIlduadls. Here, the true rman IS neUer 
careless uuhen uuarned bụ the Hequenlu Messenger. 
Practcmg the uUuonderƒul Dharma, the noble one 1s 
dlert to an act oƒ attachment. Euen though extstng 
m the cụcle oƒ bữth and death, theu are ƒreed ƒrom 
attachment, can elữimmate the cụcle oƒ bữth and 
death, and experience peqace and Jou 1m the present 
mmornent oƒ stlÌness. All resentment and ƒear LUere 
oUuercone bụ them. All pam and suffermg qre 
transcended. 


COMMENT: 


First, the Buddha clarified that what he said was 
based on his own knowledge, ¡insight, and 
understanding, not on what he heard from the 
Samanas or Brahmans. What are these things? 
That means old age, sickness, and death. Buddha 
used the above verse to explain. 


The first fÍour lines refer to deluded ordinary 
people. Even though they are warned by the 
Heavenly Messenger through Iimages of old age, 
1llÌness, and death, indicating that everyone mnust 
experience these, they are still captivated by the 
five desires (talent, beauty, fame, food, sleep). 
Because they ¡indulge in the five desires, they 
create karma that leads to retributon and 
74 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


sufering in the present lie and the next. If they 
are reborn as humans, they will still be lowly. 


In the next six lines, the Buddha emphas1zed that 
mnonks who genuinely practice should be diligent 
and consistently live In the Buddha's wonderful 
Dharma, fully aware that old age, sickness, and 
death will swiftly approach. These individuals are 
vigilant about avoiding attachments and are fully 
present In the life-and-death situations. Therefore, 
when they are freed from attachment, they are 
able to eliminate birth and death, and live In 
peace, jJoy, and the stillness of the present 
mmornent. They overcome all resentment, fear, paIn, 
and suffering. 


In summary, the Buddha's concise concept 1s that 
despite knowing that old age, sickness, and death 
are unavoidable realities, ignorant individuals stil 
chase after the five desires, leading to numerous 
WOTFri€S, SOrrows, and sufferings in their current 
le. When they die, they wlll be reborn as lowly 
humans. The Buddha praised Individuals who 
possess wisdom, sincerely practice, and have a 
clear understanding of the perils of rapid aging, 
sickness, death, and ¡impermanence. Such 
individuals diligently engage in their practice. Wlise 
individuals fear birth and death, as well as 
becoming attached to them, so they diligently 
practice to transcend this cycle. As a result, they 


75 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


wil' experilence peace and tranqguility, end all 
sufering and troubles, and achieve freedom and 
liberation. 


This 1s the essential point that practitioners mmust 
always be mindful and aware of. If one's thoughts 
are negligent (lost awareness), it means one will be 
bound by bírth and death. Constant awakening 
and awareness will lead to liberation. 


In the Bequeathed Teachings Sutra (Kinh DI Giáo), 
Buddha taught: "You must contemplate the fire of 
1Impermanence that 1s consuming the world; you 
must promptly save yourself; do not Iindulge 1n 
sleep and idleness; and let not a life pass 1n vain." 


So, those who clearly see that the three realms are 
like a burninng house must depend on the 
Buddha's teachings to practice diligently In order 
to save themselves and rescue sentient beings 
from the fiery turmoil of the three realmas. 


10. The Four Noble Truths 


(The Majjhima Nikaya records that one day, 1n the 
city of Benares, In Deer Park, Venerable Sariputta 
called the Bhikkhus and said the following.) 


The MN 141 Sutta, translated ¡into English by 
Bhikkhu SuJato, 1s as follows. 


76 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Venerable Sariputta said to the mendicants, 
“Reverends, rmnendicants!” 


“Reverend,” they replied. Sariputta said this: 


“NÑear Varanasli, in the deer park at Isipatana, the 
Realzed (One, the perfected one, the fully 
awakened Buddha rolled forth the supreme Wheel 
of Dhamma. And that wheel cannot be rolled back 
by any ascetic or brahmin or god or Mara or 
Brahma or by anyone 1n the world. It is the 
teaching, advocating, establishing, clarifying, 
analyzing, and revealing of the four noble truths. 
What four? 


The noble truths of suffering, the origin of 
sufering, the cessation of suffering, and the 
practice that leads to the cessation of suffering. 


And what 1s the noble truth of suffering?2 Rebirth 
1S Suffering; old age 1s suffering; death 1s suffering; 
sorrow, lamentation, pain, sadness, and distress 
are sufering; not getting what you wish Íor 1s 
suffering. In brief, the five grasping aggregates are 
sufering. 


And what is rebirth2 The rebirth, inception, 
conception, reincarnation, manifestaton of the 
aggregates, and acquisition of the sense fields of 
the various sentient beings In the various orders of 
sentient beings. This 1s called rebirth. 


Tĩ 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


And what ¡is old age?2 The old age, decrepitude, 
broken teeth, grey harr, wrinkly skin, dininished 
vitality, and failing faculties of the various sentient 
beings In the varlous orders of sentient beings. 
This 1s called old age. 


And what 1s death? The passing away, perishing, 
disintegration, demise, mortality, death, decease, 
breaking up of the aggregates, layIng to rest of the 
corpse, and cutting off of the lie faculty of the 
varlous sentilent beings 1n the varilous orders of 
sentient beings. This 1s called death. 


And what is sorrow? The sorrow, sorrowing, state 
Of SOTTOW, Inner SOrrOW, Inner deep SOTrOW 1n 
sormneone who has undergone misfortune, who has 
experienced suffering. This 1s called sorrow. 


And what 1s lamentaton?2 The wail, lament, 
walling, lamenting, state of wailing and 
lamentation 1n someone who has undergone 
mnisfortune, who has experienced suffering. This 1s 
called lamentation. 


And what 1s pain2 Physical pain, physical 
unpleasantness, the painful, unpleasant feeling 
thats born from physical contact. This is called 
pain. 


And what ¡is sadness2 Mental pain, mental 
displeasure, the painful, unpleasant feeling that”s 


born from mind contact. This ¡is called sadness. 
78 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


And what 1s distress?2 The stress, distress, state of 
stress and distress ¡in someone who has 
undergone misfortune, who has experienced 
suffering. This 1s called distress. 


And what 1s “not getting what you wish Íor 1s 
sufering”? In sentient beings who are liable to be 
reborn, such a wish arises: “Oh, 1ƒ only we were 
not liable to be rebornl If only rebirth would not 
come to usl” But you cant get that by wishing. 
This 1s: not getting what you wish for 1s suffering.. 
In sentient beings who are liable to grow old ... fall 
1l... die... experience sorrow, lamentation, paiIn, 
sadness, and distress, such a wish arises: “Oh, 1Í 
only we were not liable to experlence SOTTrOW, 
lamentation, pain, sadness, and distressl If only 
sorrow, lamentation, pain, sadness, and distress 
would not come to usl But you canft get that by 
wishing. This 1s: “not getting what you wish for 1s 
sufering.' 


And what is 1n brief, the Íive grasping aggregates 
are suffering? They are the grasping aggregates 
that consist of form, feeling, perception, choIces, 
and consciousness. This 1s called “4n brief, the Íive 
øraspIing aggregates are suffering.' This 1s called 
the noble truth of suffering. 


And what 1s the noble truth of the origin of 

sufering? Its the craving that leads to future 

lives, mixed up with relishing and greed, taking 
79 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


pleasure wherever 1t lands. That 1s, craving for 
sensual pleasures, craving to continue existence, 
and craving to end existence. This ¡is called the 
noble truth of the origin of suffering. 


And what is the noble truth of the cessation of 
sufering? It the fading away and cessation of 
that very same craving with nothing left over; 
giving 1t away, letting it go, releasing it, and not 
clinging to it. This 1s called the noble truth of the 
cessation of suffering. 


And what is the noble truth of the practice that 
leads to the cessation of suffering? It is simply this 
noble eightfold path, that 1s: right view, right 
thought, right speech, right action, right 
livelihood, right effort, right mindfulness, and right 
1mmersion. 


And what 1s right view? Knowing about suffering, 
the origin of suffering, the cessatilon of suffering, 
and the practice that leads to the cessation of 
suffering. This 1s called right view. 


And what is ripght thought2 Thoughts of 
renunciation, good will, and harmlessness. This 1S 
called right thought. 


And what 1s right speech?2 Refraining from lying, 
divisive speech, harsh speech, and talking 
nonsense. This 1s called right speech. 


80 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


And what 1s right action? Refraining from killing 
living creatures, stealing, and sexual misconduct. 
Thịis is called right action. 


And what is right livelihood? Its when a noble 
disciple gives up wrong livelihood and earns a 
lving by right livelihood. This 1s called right 
livelihood. 


And what 1s right effort? Is when a mendicant 
øenerates enthusiasm, tries, makes an effort, 
exerts the mind, and strives so that bad, unskillful 
qualiies dont arise. They generate enthusilasm, 
try, make an effort, exert the mind, and sfrive so 
that bad, unskillful qualities that have arisen are 
given up. They generate enthusiasm, try, make an 
efort, exert the mind, and strive so that skillful 
qualiies arise. They generate enthusiasm, try, 
make an efort, exert the mind, and strIve so that 
skillful qualities that have arisen remain, are not 
lost, but increase, mature, and are completed by 
development. This is called right effort. 


And what is right mindfulness2 Its when a 
mnendicant mmeditates by observing an aspect of the 
body—-keen, aware, and mindful, rid of 
covetousness and displeasure for the world. They 
mneditate observing an aspect of feelings ... mind 
. Drinciples—keen, aware, and mindful, rid of 
covetousness and displeasure for the world. This 
1s called right mindfulness. 
8I 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


And what 1s right Immersion2 Its when a 
1mnendicant, quite secluded from sensual pleasures, 
secluded from unskillful qualites, enters and 
remains In the first absorption, which has the 
rapture and bliss born of seclusion, while placing 
the mind and keeping 1t connected. As the placing 
of the mind and keeping 1t connected are stilled, 
they enter and remain In the second absorption, 
which has the rapture and bliss born of 
1mmersion, with internal clarity and mind at one, 
without placng the mind and keeping It 
connected. And with the fading away of rapture, 
they enter and remain 1n the third absorption, 
where they meditate with equanimity, mindful and 
aware, personally experiencing the bliss of which 
the noble ones declare, “#quanimous and mindful, 
one meditates 1n bliss. Giving up pleasure and 
pain, and ending former happiness and sadness, 
they enter and remain 1n the fourth absorption, 
without pleasure or pain, with pure equanimity 
and mindfulness. This ¡is called right Immersion. 
This ¡1s called the noble truth of the practice that 
leads to the cessation of suffering. 


Near Varanasi, In the deer park at Isipatana, the 
Realzed (One, the perfected one, the fully 
awakened Buddha rolled forth the supreme Wheel 
of Dhamma. And that wheel cannot be rolled back 
by any ascetic or brahmin or god or Mara or 
Brahma or by anyone 1n the world. It is the 


32 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


teaching, advocating, establishing, clarifiying, 
analyzing, and revealing of the four noble truths.” 


Thats what Venerable Sariputta said. Satisfied, 
the mendicants approved what Sariputta said. 
(End of MN 141 Sutta) 


COMMENT: 


The Four Wonderful Truths (Tứ Diệu Đế) are also 
known as the Four Noble Truths (Tứ Thánh Đấi. 
The word "Tứ" means four, the word "Diệu" means 
wonderful, and the word "Đế" means the truth. 
That means the four noble truths. Buddha 
articulated these four profound truths, which 
remain unchanged despite the passage of tne and 
space. The Shravaka disciples rely on these fÍour 
noble truths to attan cenlightenment and 
liberation. They achieve the four fruits of Shravaka 
(Sotapanna, Sakadagamin, Anagamin, Arahat). 


These Four Truths have two parts: One part 1s 
contaminated, and one part 1s pure; also known 
as partly worldly cause and effect, and partly 
unworldly cause and efect. The noble truth of 
sufering and the noble truth of the origin of 
suffering are the cause and effect of the worldly. 
The noble truth of the cessation of suffering and 
the noble truth of the practice that leads to the 
cessation of suffering are the cause and effect of 
the unworldly, leading to liberation from birth and 


83 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
death. 


Now, reflect deeply on each aspect of the Four 
Noble Truths. First of all, consider that the noble 
truth of suffering and the noble truth of the orIgin 
of suffering are the cause and effect of worldly 
(contaminated dharmas). The Buddha initially 
discussed the suffering of biítth and death, 
including the eight sufferings mentioned in the 
sutras, that every living being must endure 1n the 
three realms and six paths. 


Although these sufferings are Immmeasurable, they 
can be categorized Iinto two basic types: 1. 
Material sufering. 2. Mental suffering. Material 
sufering ¡1ncludes bírth, old age, illness, and 
death. Mental suffering encormnpasses the paIn of 
being separated from what you love, encountering 
people you resent, not obtaining what you desire, 
and experiencing the fluctuations of the Íive 
aggregates. In short, suffering arises from clinging 
to the Íive aggregates (form, feeling, perception, 
formation, consciousness). That 1s, the truth of 
suffering... 


To end the suffering of birth and death, Buddha 

taught to eliminate the cause (the cause of birth 

and death). What causes birth and death? That 

means affliction. There are many afflictions, up to 

34,000, but they can be categorized Into the six 

basic afflictions: greed, anger, delusion, conceif, 
84 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
doubt, and evil views. 


Evill views are categorized Into the view of 
personhood, view of limits, clinging view, rites- 
and-rituals clinging, wrong views, forming 10 
fetters that bind and control sentient beings to 
rotate In the three realms (The Desire Realm, The 
Form Realm, and The Formless Realm) that have 
S8 types of misleading views, and S1 types of 
mnisleading thoughts. 


In short, although there are many afflictions, their 
roots stem from the three poilsons: greed, anger, 
and ignorance. Its place of appearance 1s the body, 
mmouth, and mind as the cause of suffering, which 
1s the Noble Truth of the Origin of Suffering. 


Where do the three poisons come from? As 
mentioned above, the root of the three poisons 
comes from ignorance. Due to Ignorance, one 
believes in the existence of a self Due to 
attachment to this self, afflictions follow. For 
example, I1f you believe that the body 1s real, you 
will seek ways to protect it. You tend to like things 
that satisfy the body and feel anger and hatred 
towards those that do not. Consequently, all 
afflictions and sufferings begin to arIse. 


Therefore, the Buddha taught that In order to 
eliminate the cause of biíth and death, 
practitioners must elimminate ignorance. This 


85 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1nvolves eliminating delusion and the attachment 
to the concept of self. When you no longer have 
delusions and no longer believe that there is 
anything called the self, then In your mind there 
wil no longer be greed, anger, and other 
afflictions. By doing so, you cease the cycle of 
birth and death and embark on the path towards 
the Noble Truth of Cessation, which is Ñirvana. 


The Noble Truth of the Path and the Noble Truth 
of (Cessaton are the cause and effect of 
transcending samsara. 


The truth of cessation is Nirvana. Nirvana 1s the 
state of peace and tranquility, which 1s the 
ultmate goal of Buddhist practitoners. NÑirvana 
includes two types: 1. The nirvana with remainder. 
2. The nirvana without remainder. The NÑirvana 
with remainder is the Ñirvana of a person who has 
Just eliminated defilements but still has the body 
of£ the fÍive aggregates. The Nirvana without 
remainder 1s NÑirvana that has ended the aggregate 
of£ the body. The path to Niưrvana Iinvolves 
eliminating craving, anger, and Ignorance, which 
1n turn means eradicating the causes of falling 
into the three realms. This path forward 1s the 
noble truth of the practice that leads to the 
cessation of suffering. 


The noble truth of the practice that leads to the 
cessation of suffering 1s the path that leads to 
86 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


renunciation, cessaton of attachment, and 
Nữưrvana. This path 1s In accordance with the 
Dharma and truth, and has the ability to liberate 
sentient beings from the cycle of birth and death. 
The Noble Eightfold Path consists of eight main 
paths leading to liberation. 


The eight paths are: 1. Right View, 2. Right 
Thought, 3. Right Speech, 4. Right Action, 5. Right 
Livelihood, 6. Right Effort, 7. Right Mindfulness, 8. 
Right Concentration. 


What ¡is the Right View? That is, recognizing the 
Four Noble Truths as they really are (abandoning 
erroneous views such as the view of existence, 
View Of non-existence, view of annihilation, and 
VIeWw Of Dermanence). 


What 1s Right Thought? Contemplatng the 
absence of desire, anger, and harm. 


What 1s Right Speech? Do not speak lies, do not 
speak with a double tongue, do not speak evil 
words, and do not speak frivolous words. 


What 1s Right Action? Keep the precepts strictly: 
do not kill, do not steal, and do not commIt 
adultery. 


Right Livelihood refers to the ethical principle 1n 
Buddhism that emphasizes the Importance of 
earning a living In a way that 1s honest, ethical, 


S7 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


and does not harm others. Stay away Írom wrong 
livelihood and practice right livelihood (choosing 
the right profession). 


What is Right Effort? Be diligent In eliminating evil 
and cultivating good. The evil that has not yet 
arisen 1s prevented from arising; the evil that has 
already arisen 1s brought to an end; the good that 
has not yet arisen is encouraged to arise, and the 
good that has already arlsen is encouraged to 
ĐTOW. 


What 1s Right Mindfulness2 Constantly 
contemplate the body, feelings, mind, and objects 
of the mind. Be diligent, stay awake and aware to 
avoid greed and sorrow 1n the world. 


What is Right Concentration? Rest your mind 1n 
the four stages of meditation: 1. By abandoning 
desire, joy arises. 2. Through solid concentration, 
Joy arises. 3. By letting go of the aforementioned 
Joys, you attain wonderful jJoy. 4. By releasing 
thoughts of suffering and joy, your mind will 
attain a state of peace, tranquility, and stillness. 


In short, the Four Noble Truths are four truths 
elucidated by the Buddha. These four truths 
clearly i1llustrate to sentient beings the suffering of 
reincarnaton ¡in the three realms (Truth of 
Suffering) and the cause of that reincarnation 
(Truth of COrign). When sentient beings 


88 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


understand the suffering of the cycle of birth and 
death and the causes that perpetuate it, they will 
develop the desire to practice In order to liberate 
themselves from this cycle. Then the Buddha 
pointed directly to the goal of escaping from birth 
and death, which is to reach the peaceful Ñirvana 
(Truth of the Cessation). The path of practice to 
reach Nirvana 1s the Noble Eightfold Path. 


Thus, anyone who wants to end all suffering in 
birth and death, desires freedom and liberation, 
and aims to reach the state of non-birth must rely 
on the Four Noble Truths taught by the Buddha 
as a guide to navigate the path towards liberation 
from birth and death. 


11. The principle of dependent origination 


Excerpted from the Majjhima Nikaya MN 115, this 
English translatilon by Bhikkhu SuJato records the 
question and answer segment when Anan asked 
and the Buddha answered. 


“But sĩr, how 1s a mendicant qualified to be called 
'skilled in dependent origination”?” 


“Its when a mendicant understands: When this 
exists, that is; due to the arising of this, that 
arises. When this doesnt exist, that 1s not; due to 
the cessaton of this, that ceases. That 1S: 


89 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Ienorance 1s a condition for choices. Cholces are 
conditions Íor consciousness. Consciousness 1s a 
condition for name and form. Name and form are 
conditions for the six sense fields. The six sense 
fields are conditions fÍor contact. Contact 1s a 
condition for feeling. Feeling is a condition for 
craving. Craving is a condition Íor graspIng. 
Grasping 1s a condition for continued existence. 
Continued existence is a condition for rebirth. 
Rebirth is a condition for old age and death, 
sorrow, lamentation, pain, sadness, and distress 
to come to be. That is how this entire mass Of 
sufering originates. When ignorance fades away 
and ceases with nothing left over, choices cease. 
When choices cease, consciousness ceases. When 
COnSCIOUuSness ceases, name and fÍorm cease. 
When name and form cease, the six sense fields 
cease. When the six sense fields cease, contact 
ceases. When contact ceases, feeling ceases. When 
feeling ceases, craving ceases. When craving 
ceases, grasping ceases. When grasping ceases, 
continued  existence ceases. When continued 
existence ceases, rebirth ceases. When rebirth 
ceases, old age and death, sorrow, lamentation, 
paIn, sadness, and distress cease. That 1s how this 
entire mass of suffering ceases.. Thats how a 
mendicant ¡is qualiied to be called 'skiled in 


2 22 


dependent origination'. 


(Source: 
90 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
https: //suttacentral.net/mn115/en/sujato ) 
(End of excerpt) 

COMMENT: 


Buddha pointed out the cause that brings people 
into the cycle of birth and death, and the clue to 
clearly liberating from birth and death 1s the 12 
causes and conditions. The relationship between 
the 12 causes and conditions 1s very close, akin to 
a chaiIn with 12 interlinked rings. The beginning of 
those 12 rings 1s Ignorance. Due to unconScIous 
thoughts, Ignorance arises. From ignorance, there 
arises the thought of birth and death to create 
karma, 1.e. Choices (volition: an act of making a 
choïce). Because choices mmotivate consciousness 
to manifest, that 1s, consciousness. Consclousness 
and matter combine to form a fetus called Name 
and Form (matter and spirrit). Because of name 
and form, there are six sense fields: eyes, ears, 
nose, tongue, body, and mind. Because there are 
six sense fields, contact occurs, leading to the 
birth of feelings. Feelings can be categor1zed Into 
either positive emotlons or negative emotions. lf 
you feel pain, you will hate 1t; 1f you feel pleasure, 
you will like it. Because you like it, you want to 
protect what you like, which Implies attachment. 
Due to attachment, the next body will continue to 
exist. Due to the ongoing existence, old age and 
death, sorrow, lamentation, pain, sadness, and 
91 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


despair occur. That 1s 1n the direction of 
circulation (arising and vanishing), that 1s, in the 
positive direction of birth and death. 


On the contrary, 1ƒ a practitioner uses the wisdom 
of observation to end delusion and confusion, 1t 
mneans breaking Ignorance. When Ignorance ends, 
the contermnplation of birth and death also ceases, 
signifying the cessation of choices. When choices 
are destroyed, consciousness also ceases. When 
COnSCiousness ceases, name and form also cease. 
When name and form cease, the six sense fields 
also disappear; the six sense fields are empty, so 
there 1s no contact; without contact, there 1s no 
feeling; without feeling, there 1s no love; without 
love, there 1s no clinging; without clinging, the 
cycle of rebirth ceases; with the cessation of the 
next body, aging, death, sorrow, and suffering also 
come to an end. Practicing contemplation 1n this 
manner is referred to as the "contermplation of 
destruction." It means contemplating the opposite 
direction of birth and death In order to achieve 
liberation. 


In short, when examining the 12 causes and 
conditions, we observe that Ignorance 1s the root 
cause that leads to birth and death; eliminating 
Ienorance is the key to liberatlon from the cycle of 
birth and death. When the root remains, the 
branches will continue to grow. When the roots 


92 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
die, all the branches will be wiped out. 


Therefore, practitioners must clearly observe the 
Buddha's teachings of cause and effect and use 
the sharp sword of wisdom to bluntly cut off the 
chan of Ignorance that biínds us fÍor many 
lifetimes to escape the prison of birth and death. 


12. The Shorter Exposition of Action 


From the Majjhima Nikaya, MN 135 Sutta, the 
English translaton by Bhikkhu Bodhi is as 
follows. 


Thus have I heard. On one occasion the Blessed 
One was living at Savatthi In Jetas Grove, 
Anathapindika”s Park. 


Then the brahmin student Subha, Todeyya's son, 
went to the Blessed One and exchanged greetings 
with him. When this courteous and amiable talk 
was finished, he sat down at one side and asked 
the Blessed One: 


“Master Gotama, what 1s the cause and condition 
why human beings are seen to be Inferilor and 
superior? For people are seen to be short-lived and 
long-lived, sickly and healthy, ugly and beautiful, 
uninfluential and Infuential, poor and wealthy, 
low-born and high-born, stupid and wise. What 1s 


the cause and condition, Master Gotama, why 
93 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


human beings are seen to be inferior and 
SUperIor?7 


“Student, beings are owners of their actions, heirs 
of their actlons; they originate from their actions, 
are bound to their actions, have their actions as 
their refuge. It is action that distinguishes beings 
as Inferior and superior.” 


“I do not understand 1n detail the meaning of 
Master Gotama's statement, which he spoke 1n 
brief without expounding the meaning 1n detail. It 
would be good 1f Master Gotama would teach rmne 
the Dhamma so that I might understand in detall 
the meaning of Master Gotama”s statement.” 


“Then, studert, listen and attend closely to what I 
shall say.” 


“Ves, sir,” the brahmin student Subha replied. The 
Blessed One said this: 


“Here, student, some man or woman kills living 
beings and is murderous, bloody-handed, given to 
blows and violence, merciless to living beings. 
Because of performing and undertaking such 
action, on the dissolution of the body, after death, 
he reappears In a state of deprivation, in an 
unhappy destination, In perdition, even 1n hell. 
But 1f on the dissolution of the body, after death, 
he does not reappear 1n a state of deprivation, 1n 


an unhappy destination, in perdition, 1n hell, but 
94 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Iinstead comes back to the human state, then 
wherever he 1s reborn he 1s short-lived. This 1s the 
way, student, that leads to short life, namely, one 
kils living beings and is murderous, bloody- 
handed, given to blows and violence, merciless to 
living beings. 


“Put here, student, some man or wWoman, 
abandoning the killing of living beings, abstains 
from killing living beings; with rod and weapon 
lad aside, gentle and kindly, he abides 
compassionate to all living beings. Because of 
performing and undertaking such action, on the 
dissolution of the body, after death, he reappears 
in a happy destination, even 1n the heavenly 
world. But If on the dissolution of the body, after 
death, he does not reappear 1n a happy 
destination, 1n the heavenly world, but Iinstead 
comes back to the human state, then wherever he 
1S reborn he 1s long-lived. This is the way, student, 
that leads to long life, namely, abandoning the 
kiling of living beings, one abstains from killing 
living beings; with rod and weapon laid aside, 
gentle and kindly, one abides compassionate to all 
living beIngs. 


“Here, student, sorme man or womañn 1s given to 
1njuring beings with the hand, with a clod, with a 
stick, or with a knife. Because of perÍorming and 
undertaking such action, on the dissolution of the 


95 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


body, after death, he reappears In a state of 
deprivation...But 1f instead he comes back to the 
human state, then wherever he 1s reborn he 1s 
sickly. This 1s the way, student, that leads to 
sickliness, namely, one 1s gIven to injuring beings 
with the hand, with a clod, with a stick, or with a 
knIfe. 


“But here, student, some man or Wwomañn 1s not 
given to injuring beings with the hand, with a 
clod, with a stíick, or with a knife. Because of 
performing and undertaking such action, on the 
dissolution of the body, after death, he reappears 
in a happy destination...But 1ƒ instead he comes 
back to the human state, then wherever he is 
reborn he is healthy. This 1s the way, student, that 
leads to health, namely, one is not given to 
1njuring beings with the hand, with a clod, with a 
stick, or with a knIfe. 


“Here, student, some rmnan or woman is of an angry 
and rrritable character; even when criticised a 
little, he is ofended, becormes angry, hostile, and 
resentful, and displays anger, hate, and 
bitterness. Because of perfiorming and 
undertaking such action...he reappears in a state 
of deprivation...But If instead he comes back to 
the human state, then wherever he is reborn he 1s 
ugly. This is the way, student, that leads to 
ugliness, namely, one 1s of an angry and rrritable 


9%6 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


character..and displays anger, hate, and 
bitterness. 


“But here, student, some man or woman 1s not of 
an angry and irriable character; even when 
critcised a lot, he 1s not offended, does not 
becorne angry, hostile, and resentful, and does not 
display anger, hate, and bitterness. Because of 
performing and undertaking such action...he 
reappears in a happy destination...But 1f Iinstead 
he comes back to the human state, then wherever 
he 1s reborn he is beautful. This is the way, 
student, that leads to being beautiful, namely, one 
1S not of an angry and irritable character...and 
does not đisplay anger, hate, and bitterness. 


“Here, student, some man or woman 1s envious, 
one who envies, resents, and begrudges the gaIns, 
honour, respect, reverence, salutations, and 
veneraton received by others. Because of 
performing and undertaking such action...he 
reappears in a state of deprivation...But 1ƒ instead 
he comes back to the human state, then wherever 
he is reborn he 1s uninfluential. This is the way, 
student, that leads to being uninfluential, namely, 
One 1s ©envious...towards the galns, honour, 
respect, reverence, salutations, and veneration 
received by others. 


“But here, student, some man or woman 1s not 
envious, one who does not envy, resent, and 
97 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


begrudge the gains, honour, respect, reverence, 
salutations, and veneration received by others. 
Because of períorming and undertaking such 
action...he reappears In a happy destination...But 
1ƒ Instead he comes back to the human state, then 
wherever he 1s reborn he is influential. This 1s the 
way, student, that leads to being Infuential, 
namely, one 1s not envious...towards the gains, 
honour, respect, reverence, salutations, and 
veneration received by others. 


“Here, student, sorme man or wormnan does not give 
food, drink, clothing, carriages, garlands, scents, 
unguents, beds, dwelling, and lamps to recluses or 
brahmins. Because of performing and undertalking 
such action..he reappears in a state of 
deprivation...But 1f instead he cormes back to the 
human state, then wherever he 1s reborn he 1s 
poor. This ¡is the way, student, that leads to 
poverty, namely, one does not give food...and 
lamps to recluses or brahmins. 


“But here, student, some man or Woman gIves 
food...and lamps to recluses or brahmins. Because 
of performing and undertaking such action...he 
reappears in a happy destination...But 1f Iinstead 
he comes back to the human state, then wherever 
he 1s reborn he is wealthy. This is the way, 
student, that leads to wealth, namely, one g1ves 
food...and lamps to recluses or brahmins. 


98 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


“Here, student, some man or woman 1s oDbstinate 
and arrogant; he does not pay homage to one who 
should receive homage, does not rise up for one 1n 
whose presence he should rise up, does not ofer a 
seat to one who deserves a seat, does not make 
way for one for whom he should make way, and 
does not honour, respect, revere, and venerate one 
who should be honoured, respected, revered, and 
venerated. Because of performing and undertaking 
such action..he reappears in a state of 
deprivation...But 1f instead he comes back to the 
human state, then wherever he 1s reborn he 1s 
low-born. This 1s the way, student, that leads to 
low bírth, namely, one ¡is obstinate and 
arrogant...and does not honour, respect, revere, 
and venerate one who should be honoured, 
respected, revered, and venerated. 


“But here, student, some man or woman 1s not 
obstinate and arrogant; he pays homage to one 
who should receive homage, rises up Íor one in 
whose presence he should rise up, offers a seat to 
one who deserves a seat, makes way for one Íor 
whom he should make way, and honours, 
respects, reveres, and venerates one who should 
be honoured, respected, revered, and venerated. 
Because of perfíorming and undertaking such 
action...he reappears In a happy destination...But 
1ƒ Instead he comes back to the human state, then 
wherever he 1s reborn he 1s high-born. This 1s the 
99 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


way, student, that leads to high birth, namely, one 
1SÃễ not obstnate and arrogant...andhonours, 
respects, reveres, and venerates one who should 
be honoured, respected, revered, and venerated. 


“Here, student, some man or woman does not vIsit 
a recluse or a brahmin and ask: Venerable sir, 
what is wholesome? What 1s unwholesormne? What 
1S blameable? What is blameless? What should be 
cultivated? What should not be cultivated? What 
kind of action wIll lead to my harm and suffering 
for a long từne? What kind of action will lead to 
my welfare and happiness for a long time?” 
Because of perfíorming and undertaking such 
action...he reappears 1n a state of 
deprivation...But 1f instead he comes back to the 
human state, then wherever he 1s reborn he 1s 
stupid. This is the way, student, that leads to 
stupidity, namely, one does not visit a recluse or 
brahmin and ask such questions. 


“But here, student, some man or woman visits a 
recluse or a brahmin and asks: Venerable sir, 
what is wholesome?...What kind of action will lead 
to my welfare and happiness for a long time?” 
Because of perfíorming and undertaking such 
action...he reappears In a happy destination...But 
1ƒ Instead he comes back to the human state, then 
wherever he 1s reborn he is wise. This 1s the way, 
student, that leads to wisdom, namely, one visits a 


100 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
recluse or brahmin and asks such questions. 


“Thus, student, the way that leads to short life 
makes people short-lived, the way that leads to 
long lie makes people long-lived; the way that 
leads to sickliness makes people sickly, the way 
that leads to health makes people healthy; the way 
that leads to ugliness mmakes people ugly, the way 
that leads to beauty makes people beautiful; the 
way that leads to being uninfluential makes people 
uninfluentiaal, the way that leads to being 
influential makes people influential; the way that 
leads to poverty makes people poor, the way that 
leads to wealth makes people wealthy; the way 
that leads to low birth makes people low-born, the 
way that leads to high birth makes people high- 
born; the way that leads to stupidity makes people 
stupid, the way that leads to wisdom makes 
people wise. 


“Beings are owners of their actions, student, heirs 
of their actlons; they originate from their actions, 
are bound to their actions, have their actions as 
their refuge. It is action that distinguishes beings 
as Inferior and superior.” 


When this was said, the brahmin student Subha, 

Todeyyas son, saidi to the Blessed (One: 

“Magnificent, Master Gotamal Magnificent, Master 

Gotamal Master Gotama has made the Dhamma 

clear in many ways, as though he were turning 
101 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


upright what had been overturned, revealing what 
was hidden, showing the way to one who was lost, 
or holding up a lamp in the dark for those with 
eyesight to see forms. I go to Master Gotama for 
refuge and to the Dhamma and to the Sangha of 
bhikkhus. Let Master Gotama remermber me as a 
lay follower who has gone to him for refuge Íor 
lie.” 


(Source: 
https: / /suttacentral.net/mn135/en/bodhi ) 


(End of excerpt) 


COMMENT: 


In general, within humanity, we cannot help but 
wonder why there are diferences In human 
existence. Some people live long lives, while others 
die early; some enjoy good health, while others 
suffer from 1llness; some are considered beautiful, 
while others are deemed unattractive; some are 
born into wealth and power, while others are born 
into poverty and Inferiority. Even the spirit 1s 
diferent: wise individuals, foolish 1ndividuals, 
1ntelligent individuals, Ignorant individuals, etc. 


Here, Buddha explains the concept of karma. 
Buddha taught: "Sentient beings are the owners of 
karma, the heirs of karma. Karma 1s the womb, 


102 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


karma 1s the kin, karma 1s the fulcrum; karma 
divides sentient beings, implying that there are 
disadvantages and advantages. " 


Sentient beings (i.e., all beings with feelings and 
Consciousness) are the owners of karma. Karma 1s 
the accumulation of habits over tine, such as 
individuals who engage in long-term alcohol 
consumnption becoming alcoholics, or those who 
continuously gamble becoming gamblers. It 
manifests through our actions, speech, and 
thoughts. Karma does not come from elsewhere; 
therefore, each person 1s the "creator of karma" for 
themselves.  (Once karma has been created, 
sentient beings are always dependent on karma, 
becoming slaves to it, like servants being ordered 
around by the master of the house. Therefore, 
sentient beings are the "Inheritors" of karma. 


Due to changes in karma, sentient beings will be 
born into good or bad realms. Therefore, karma 1s 
often referred to as "the place that leads to birth." 
The lives of sentient beings are in harmony with 
karma and cannot be separated, like close 
relatives, so they are called "relatives." Karma 1s 
the support for the lives of sentient beings. As for 
karma, life lasts. When karma ends, life also ends, 
so karma 1s often referred to as a "fulcrum.' 
Sentient beings are transmigrated through the 
three realms and six paths, all governed by karma 


103 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


and categorized into diferent realms; hence, 
karma 1s referred to as the force that "divides" 
sentient beings. Sentient beings have superior and 
1nferior qualities due to karma and nothing else. 


(Because this section discusses karma 1n general, 
we should refer to the scriptures to gain a deeper 
understanding of the speciics of karma as 
explained by Buddha In "The Shorter Expositilon of 
Action" Sutta.) 


In short, karma 1s the driving force that creates 
diferent human lives. Karma has the power to 
attract living beings into the cycle of six paths. 
Karma creates sufering and joy fÍor sentient 
beings now and 1n the future. 


Karma originates írom body, speech, and mind. If 
the body, speech, and mind are directed towards a 
positive direction, the Individual will progress to 
higher realms such as the Heavens. Conversely, 1f 
one's actions are guided by negativity, they may 
descend Into realms like hell or become hungry 
phosts. This is why there are six paths of 
reincarnation. In this life, every action that creates 
karma has results in the present and the future. 


Karma has significant effects, so practitioners 
must be cautlous. You must consider carefully 
every word, every thought, and every action. 
Especially when it comes to mental karma, you 


104 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


have to be even more careful. Intention is an 
action that creates karma. Once karma 1s created, 
the retribution is difficult to avoid. The Sutra of 
Cause and Effect contains a saying: "Suppose that 
for hundreds of thousands of lifetines, the karma 
created is stil not lost. When there are enough 
causes and conditions, the retribution 1s borne by 
oneself." 


So, anyone who wants to be peaceful and happy 1n 
this life and to be born In good realms after death 
mnust avoid evil deeds and do good deeds. Moving 
one step further, i1f you want to escape the cycle of 
samsara in the three realms, you must also 
ensure that the three karmas of body, speech, and 
mind are pure, and uphold dignified precepts. 
When afflictions and Ignorance gradually end, you 
will certainly escape birth and death, as evidenced 
by Buddha's teaching: "When the three karmas 
are permanently pure, you will go with Buddha to 
the West." 


13. The Sutta of "The Grade of the Tamed" 


In the Majjihữina Nikaya, MN 125 Sutta, in the 
English translaton by Nyanamoli Thera, It 1S 
mnentioned that when the Brahman Aggivessana 
approached the Buddha to inguire about the 
practice method, the Buddha rmmparted the 


105 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
following teachings. 


“As soon as the bhikkhu 1s virtuous, restrained 
with the Patimokkha restraint, perfect in conduct 
and resort, and, seeing fear in the slightest fault, 
trans himself by undertaking the training 
precepts, then the Tathagata disciplines hím 
further: 


“Come bhikkhu, keep the doors of the faculties 
guarded. On seeing a form with the eye, 
apprehend no signs or features through which, 1Í 
you leave the eyedoor unguarded, evil 
unprofitable dhammas of covetousness and grief 
mnight Invade you; practise the way of its restraint, 
cuard the eye-faculty, undertake the restraint of 
the eye-faculty. On hearing a sound with the ear... 
On smelling an odour with the nose... On tasting a 
flavour with the tongue... On touching a tangible 
with the body... On cognizing a dhamma with the 
mind, apprehend no signs or features through 
which, ïf you leave the mind-door unguarded, evil 
unprofitable dhammas of covetousness and grief 
mnight Invade you. Practise the way of its restraint, 
cuard the mind-faculty, undertake the restraint of 
the mind-faculty.` 


“As soon as the bhikkhu keeps the doors of the 
faculties guarded, then the Tathagata disciplines 
him further: 


106 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


“Come bhikkhU, be one who knows the right 
amount 1n eating. Reflecting wisely you should 
nourish yourself with nutrmment neither Íor 
amusement nor for intoxication nor for srmnartening 
nor for embellishment, but only for the endurance 
and continuance of this body, for the ending of 
discomfort, and for assisting the life divine. “Phus 
I shall terminate old feelings without arousing new 
feelings and blameless, I shall live in comfort and 
health.”' 


“As soon as the bhikkhu knows the right amount 
in eating, then the Tathagata disciplines hím 
further: 


“Come bhikkhu, abide devoted to wakefulness. By 
day while walking and sitting purify the mind of 
obstructive dhammas. In the first watch of the 
night while walking and sitting, purify the mind of 
obstructive dhammas. In the middle watch of the 
nipht, lie down on the right side 1n the lion” 
sleeping pose with one foot overlapping the other, 
mmindful and fully aware, after noting in the mind 
the time for arising. After rising, 1n the third watch 
while walking and sitting, puriy the mind of 
obstructive dharmmmas.' 


“As soon as the bhikkhu ¡1s devoted to 
wakefulness, then the Tathagata disciplines híữm 
further: 


107 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


“Come bhikkhu, be possessed of mindfulness and 
full awareness. Be one who acts In full awareness 
when moving forward and moving backward; who 
acts In full awareness when looking towards and 
looking away; who acts In full awareness when 
flexing and extending; who acts In full awareness 
when wearing the patched cloak, bowl and robes; 
who acts In full awareness when eating, drinking, 
chewing and tasting; who acts In full awareness 
when evacuating the bowels and making water; 
who acts 1n full awareness when walking, 
standing, sitting, falling asleep, waking up, talking 
and keeping silent.` 


Abandoning covetousness for the world he abides 
with his mind free from covetousness, he purifies 
his mind from covetousness; abandoning ill-will 
and hatred, he abides with his mind free from IÌl- 
will and compassionate to all living beings he 
puriies his mind from ill-will and hatred; 
abandoning lethargy-and-drowsiness, he abides 
free from lethargy-and-drowsiness, percipient of 
light and mindful and fully aware he purifiies his 
mind from lethargy-and-drowsiness; abandoning 
agitation-and-worry, he abides unagitated with a 
mind calmed 1n himself, he purifies his mind of 
agitation-and-worry; abandoning uncertainty, he 
abides with uncertainty crossed over, undoubting 
about profitable dhammas, he purifies his mind 
from uncertainty. 


108 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


“Havinng abandoned  these fíive hindrances, 
defilemens of the mind that weaken 
understanding, he abides contermplating the body 
as a body, ardent, fully aware and mindful, having 
put away covetousness and grief for the world; he 
abides contemplating feelings as feelings... he 
abides contemplating mind as mind... he abides 
contemplating dhammas as dhammas, ardent, 
fully aware and mindful, having put away 
covetousness and grief for the world. 


“That bhikkhu 1s one who bears cold and heat, 
hunger and thirst, and contact with mosquitoes 
and flies, wind, sun and creeping things, who 
endures 1ll-spoken unwelcome words, and arisen 
bodily feelings that are painful, racking, sharp, 
plercing, disagreeable, distressing, and mmenacing 
to life; being rid of all lust, hate and delusion, with 
flaws removed, he 1s ft for giíts, fit for hospitality, 
fit for offerings, fit for reverential salutation, an 
1ncormnparable field of merit for the world.” 


(Source: 
https: / /suttacentral.net/mn125/en/nyanamoli- 
thera ) 


(End of excerpt) 
COMMENT: 


The above sutra is the method Buddha taught to 


Samanas and Brahmins to practice In order to 
109 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
escape birth and death. 


People who wish to transcend birth and death 
mnust first maintain pure precepts, avoiding even 
minor transgressions, and ensuring that all 
practices are thorough and cormplete. Next, we 
mmust protect the senses. When the eyes perceiIve 
any form, the mind does not discriminate between 
good and bad, leading to the emergence of feelings 
of love and hate. The ears perceive sounds, the 
nose detects odors, the tongue discerns flavors, 
the body feels sensations, the mind comprehends 
the dharma, and the practitioner refrains from 
forming preferences or aversions. Whenever 
thoughts of greed, anxiety, or sadness arise, you 
should identify their cause and promptly manage 
them so that they do not disrupt you. Always stay 
away from stimuli that trigger the six senses, In 
order to maintain a calm mind. 


When 1t comes to eating, moderation 1s key. That 
means you have to eat and drink in mmoderation, 
consuming Jjust enough to avoid indulging 1n 
deliclous or unfamiliar foods. We must always 
consider that eating and drinking are essential for 
sustaining lie and advancing karma, not merely 
for satisfying appetite. Always consider this 
approach to reduce cravings for delicilous flavors. 
Buddha taught that besides being moderate In 
eatng and drinking, one must be alert every 


110 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


waking moment. At night or at the beginning of 
the day, practicing walking or sitting mneditation 
helps cleanse the mind of obstacles related to 
dharma. This Iinvolves maintaining a calm mind 
and not allowing unwholesome thoughts to 
disrupt your peace (avoiding delusional thoughts 
from đisturbing you). In the middle of the night, lie 
down and rest according to the Tathagatas 
teachings. At the end of the night, when you wake 
up, walk and be alert to stay away from all 
obstacles that hinder your spiritual path. 


After focusing on awakening, Buddha taught us to 
achieve "mindful awareness." This means that for 
all daily activities, you must focus on rmmindfulness. 
When walking, be mindful that you are walking; 
when standing, be aware that you are standing; 
when eating, be conscious that you are eating; 
when washing dishes, be present in the moment 
without letting other thoughts Interfere. Ït means 
knowing yourself clearly every moment without 
forgetting a single thought. 


Whie practicing and achieving "mindful 
awareness” according to the Buddha's teachings, 
practitioners strive to avoid the five "hindrances" 
that consistently obscure the mind, Impeding the 
development of wisdom. The five hindrances are: 
Desire (indulgence 1n the fÍive desires), hatred 
(anger, sadness), torpor (sleep, laziness), 


111 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


restlessness (anxiety and regret), doubt (doubt 
about the Dharma). Lets put an end to worldly 
greed and sorrow, and cultivate great cormmpassion 
for all sentient beings. 


Buddha taught that after eliminating the "five 
hindrances," one mmust practice patience. That 
mmeans enduring all the cold, heat, hunger, thirst, 
the touch of fẨlies, mosquitoes, snakes, 
centipedes... enduring all the words of slander and 
scolding... that means dealing with the situation. 
With yourself, you must endure all kinds of pain 
and suffering, wash away all defilements, greed, 
anger, and ignorance. 


The practice method taught by Buddha is called 
"right conduct." It 1s In accordance with the 
Dharma of the "eightfold path," which 1s the path 
Of separating from desire to achieve tranqullity, 
purity, peace, and liberation. Therefore, people 
who want to reach Nirvana must practice right 
here, without having to look for any other path. 


14. Buddha was very respectable. 


One day, In Savatthi city, at Anathapindika's 
garden, In the afternoon after the meal, Venerable 
Nancada was teaching the Dharma to the 
Bhikkhus. Due to his enthusiasm and I1nterest, he 


spoke for too long. At that time, the World- 
112 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Honored One emerged from his retreat, found the 
door closed, and heard the Venerable Nancada 
preaching the Dharma inside. The Buddha stood 
outside to listen. Waiting until Venerable ÑNancada 
finished speaking, the World-Honored One cleared 
his throat and knocked on the door. At that 
mornent, Venerable NÑancada walked out to open 
the door. 


Buddha said, "You speak a long Dharma. My back 
1s tired from standing and listeningl" 


The Venerable replied, "I did not know that the 
World-Honored One was coming. If I had known 
that the World-Honored One was coming, [ would 
have said 1t briefly." 


Then the Buddha said, 'It 1s good that you all live 
1n harmony and engage 1n Dharma talks." 


COMMENT: 


When reading through this sutra, we can 
determine whether the Buddhas character 1s 
deserving of everyone's respect. Even though he 
was a teacher, he did not rely on his SUDpe€TIOT 
status to undermine the dignity of his disciples. 
Suppose we were 1n this situation, could we 
humbly walt outside the door like that? Or maybe 
aS Soon as you arrive and see the door closed, you 
1immediately take on the role of a teacher and 


knock on the door, hoping someone will open 1t so 
113 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


you don't have to stand and wait. Not only does 1t 
disrupt the Dharma, but it. also causes 
distractions for people. So Buddha's saying, "You 
speak a long Dharma. My back is tired from 
standing and listeningl" This Hls us with 
eratitude. It is truly a gesture that 1s difficult for 
anyone to Imitate. Another tine, when the Buddha 
was walking along the road, he encountered a 
øroup of children playing by the sand mounds. 
Seeing the Buddha approaching, they panicked 
and ran to the side. They looked at him as 1Í 
seeking help, but also glanced regretfully at the 
walls and buildings. The house made of sand 
seemed about to đisintegrate under his fÍootsteps. 
And strangely! The World-Honored One stepped to 
the side of the road... 


After the Buddha's footsteps passed by, there were 
stilli expresslons of joy on each Innocent facel 
Tathagata still respects the litle soulsl What a 
beautiful image of a noble person. By the way, we 
remember the sentence: "Buddha has 
Imrmneasurable virtues and a compassionate face” 
1s indeed not wrongl He 1s not only beautiful In 
external appearance but also in Internal virtue, to 
the point of embodying beauty 1n the liíe of 
supreme wisdom. Therefore, today when we bow 
to Buddha, we bow to those teachings, not to pray 
to Buddha for blessings. If we pray to Buddha and 
ask for anything, we may lose the noble essence of 


114 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


the "very revered Teacher." 


15. Buddha gave up his lifespan. 


The Anguttara Nikaya records that one day the 
Buddha came to the city of Vaisali and 1nstructed 
Ananda and the assembly to go to Kapala for a 
lunch break. Buddha told Ananda, "A person with 
sufficient supranormal power can extend their life 
for one life or for the remaining life." 


Buddha repeated that sentence three tines, but 
Ananda remained silent. At that từưne, Buddha 
decded to give up his liíespan. The earth 
trembled. 


Buddha spoke an emotional verse as follows: 


Regardless oƒ uuhether Iƒespan ts lữntted or tnfmte, 
l1 stl let go and do not prolong tt. 

Wúh a peaceful and JjJouƒful mĩnd, Il qabidie tm 
medttation, 

aS 1ƒ rernourng the armor 0ƒ seÏƒ. 


COMMENT: 


Do we wonder about Ananda while reading this 
passage? Was it unintentional or intentional that 
when he heard the Buddha suggest that he could 
prolong his life, Ananda did not invite the Buddha 


to stay 1n the world to benefit sentient beings? 
115 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Actually, this 1s also dificult to understandl 
Venerable Ananda respected and loved the 
Buddha. Ananda, who was the Buddha's younger 
brother and also served as his attendant, đid not 
consider the Buddha's presence to be significant. 
There are many explanations for this point: The 
Buddha's opportunity to teach 1n this world had 
ended, the Mara King haunted him, causing 
Ananda to lose his sanity, and he did not have 
từne to invite the Buddha to stay In the world. 
When Buddha announced the end of his lifespan, 
he promised to enter Nirvana three months later. 
Once Mara came to remind Buddha that he 
should enter Nirvana, Buddha reiterated that 
promise. Sure enough, after three months, 
Buddha entered Nirvana. 


Is this worth our sadness? Lets delve deeper Into 
the meaning of the verse that the Buddha spoke 
after he announced the end of his lifespan. 


Regardless oƒ uuhether Iƒespan ts lữntted or tnƒữte, 
l1 stl let go and do not prolong tt. 

Wúh a peaceful and JjJouƒful mĩnd, Ïl qabidie tm 
medttation, 

aS 1ƒ rernourng the armor 0ƒ seÏƒ. 


Dịid Buddha feel sorry for himself2? He had no 
regrets, even though he had the ability to prolong 
his life. Why did Buddha not regret his body? His 


116 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


coming to this world was based on conditions to 
teach and benefit sentient beings. When he 
finished teaching the Dharma, he completed his 
duty. His entry into Niữrvana was natural, and 
there was no regret. Moreover, the arrival and 
departure of the Buddha are concealed 1n one 
place and manifest In another, yet they are never 
entirely obscured. Like a dedicated doctor, he goes 
to one hospital to treat patients and then mmoves 
on to another hospital. The doctor did not lose 
himself in nihilism. 


The Buddhas Dharma body neither comes nor 
goes; 1t is beyond birth and death. Depending on 
the conditions for transformation, it appears that 
there 1s bírth, there ¡is death, there is coming, 
there 1s going, but in its essence, it remains 
motionless. This is the Buddhas  mysterious 
pmnciple that we usually cannot comprehend. 
Therefore, someone asked: Does the Buddha who 
entered NÑirvana still exist, or has he disappeared? 
The Buddha remained silent and did not answer, 
sigmifying this. 


In a broader sense, although the Buddha did not 
explicitly state whether he stil exists or has 
disappeared, the above verse Implicitly conveys 
SOrme 1mneanInøs. 


The last sentence "as 1f removing the armor of self' 
means that his entry Into Nirvana is likened to 
117 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


someone shedding a robe, leaving nothing behind 
or lost. Therefore, Zen Master Từ Minh also said, 
"Birth 1s like covering the winter blanket, death 1s 
like taking off the summer clothes." That is the 
matter of líe and death for those who attain 
enlightenment. If they want to come, they will 
corme; 1f they want to go, they will go without any 
hindranece. 


What about us? Consider this carefully! 


118 


<œ®œ 


PHẦN II: TRÍCH DIỄN GIẢNG LUẬN 


1. Chỉ một chữ "Biết" 


Có lẽ mỗi người chúng ta ai ai cũng không còn 
lạ gì khi nhắc đến chữ "Biết". Có thể nói chúng 
ta đã gặp nó hằng trăm ngàn lần trong cuộc 
sống hằng ngàu. Nơi gia đình, trong sách uở, ở 
học đường, ngoài xã hội, giữa công uiệc làm, 
đâu đâu chúng ta cũng có gặp, đến nỗi mỗi khi 
nhắc đến tưởng chừng như chúng ta đang 
sống trong đó không cần suụ nghĩ chút gì. Thế 
nhưng hỏi lại, có ai đã thật sự chạm đến chữ 
"Biết" nàu một lần nào chưa? Quả Ià chúng ta 
đang uẫu 0uùng trong đó như sóng đang uẫu 
Uùng trong ruưrớc! 


Nàu, chúng ta hãu rnhìn một ngọn sóng đang 
U0uươn lên! Và chúng ta có cảm nhận được cái 
gì? Phải chăng chúng ta đang sống trong ngọr 
sóng ấu, từ rurớc rmmà uươmn lên uà uẫu uùng 
trong nước? Có bao giờ sóng tách rời khỏi 
nước, thế mà có bao giờ sóng từn gặp muưrớc? 
Lượn sau cứ tiếp đuổi lượn trước từ ngàu màu 
qua ngàu khác mmà không thể tìm đâu là chỗ 
gặp nhau. Cũng uậu, chúng ta có bao giờ chẳng 


119 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cùng sống “đời sống bất sanh bất diệt", nhưng 
cứ rãi đeo đuổi theo những lượn sóng sanh 
diệt, cái Biết nàu tiếp đuổi cái Biết kia, thế 
nên chưa bao giờ chạm mắt một lần Biết! Có 
thể chúng ta cũng có Biết uà Biết thật nhiều, 
cho đến trí óc chúng ta đâu nhóc không còn 
chỗ để chứa. Song xét kỹ lại, chúng ta có thật 
Biết gì đâu? Khi còn suụ nghĩ nàu nọ tức còn 
nói: "Tôi Biết thế nàu, tôi Biết thế kia..." chợt 
khi chết giấc hoặc lúc ngủ mê thì hỏi có còn 
Biết chăng? Cái Biết đó đã đi uề đâu? Hoặc lúc 
ta đang ngồi thiền tư tưởng tạm thời dừng 
lặng, khi ấu lấu gì để Biết? 


Vì có suụ nghĩ thì có tướng nàu tướng nọ rà 
Biết, không suu nghĩ thì có tướng gì? Do đó 
chúng ta tưởng chừng như không còn Biết 
nữa, có người ắt sẽ hoảng hốt: "Thế là tôi rnất 
rồi!" Quả tang chúng ta đang trồi hụp trên 
những lượn sóng chập chùng rmmà quên rmmất: 
rurớc uẫn còn đâu! Thật sự ai ai cũng đều đủ 
"Tánh Biết thường hằng" không bao giờ gián 
đoạn, cho đến con trùng con kiến cũng không 
tạm thiếu, mà nói có Biết haqau không Biết là 
thuộc uề đối tượng có haqau không mà thôi. Có 
đối tượng thì tướng Biết hiện, không đối tượng 
thì tướng Biết ấn mà chẳng phải không cái 
Biết. Do đó người tu thiền mới có thể thường 
tỉnh sáng. Nghĩa là khi có tưởng "Biết rõ" là có 
tưởng, khi không tưởng "Biết rõ" là không có 
tưởng, tưởng có thể có haqau không mà "Túárnh 
Biết" thì không hai. Nên nói: Thường hiện tiền. 


Từ đó chúng ta mới thấu rõ lối tu một cách rất 
thiết thực: khi nhìn rmột cành mai chúng ta 


120 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


“Biết rõ" đang nhìn cành mai, nghe tiếng nhạc 
“Biết rõ" đang nghe tiếng nhạc, ăn cơm mặc áo 
“Biết rõ" ãang ăn cơm rnặc áo U.U... tức là luôn 
luôn tỉnh sáng rõ ràng trên "cái Biết", không 
để cho cảnh đối tượng [làm rnờ. Nhân đó khi 
công phu thuần thục thì bất cứ nơi nào cũng 
là chỗ chúng ta ngộ đạo cả. Nhưữ thế, Tổ Qui 
Sơn dựng phất tử, Tổ Ca Diếp gọi A Nan, đối 
uới chúng ta chẳng còn che mắt bít tai được 
nữa! Chỉ một phen Biết, tức hằng ngàu chúng 
ta đang sống. 


Rõ là có gì lạ đâu, bởi chúng ta uẫn sống rnà 
không chịu rhận, cứ chạu theo những lượn 
sóng chìm nổi lên xuống nên thấu có kia, có 
đâu cách biệt. Do đó mà hết buông cái nàu, bắt 
cái nọ, nhọc rrthằn [ao khổ từ kiếp rràu qua kiếp 
khúc, từ thân nàu qua thân khúc, cho đến khi 
chán nãn trở uề uới đạo mà uẫn còn cái tập khí 
sanh điệt chưa quên: Bỏ uọng để uề chơn, điệt 
phiền não để chứng Bồ đề, Niết bàn u.u... lấu 
uọng nàu để bỏ uọng kia, dấu uết uẫn còn 
nguuêrn! 


Chúng ta hãu nghe Thầu Trỉ Viên hỏi Thiền Sư 
Duuên Quán: 


(Khi giặc nhà khó giữ thì thế nào? 
Duuên Quán đáp: 
(Biết được chẳng phải oan gia. 


Quả thật chúng ta lâu nau cứ tưởng có một cái 
gì riêng khúc làm rối [oạn tâm mình, cần phải 


121 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đoạn trừ nên thường thắc mắc không uên. 
Chẳng ngờ chính mình tự gâu rối loạn rnà 
không haqụ. Đất, nước, gió, lửa không thể gâu 
rối; gan, ruột phèo, phối không thể gâu rối; 
sắc, thanh, hương, uị, xúc, pháp không thể gâu 
rối. Chính ngau chỗ cái thấu, nghe, hiếu, biết, 
bình thường khởi lên cái "niệm kia đâu", tức 
thành rối loạn. Trái lại, cũng ngau cái thấu, 
nghe, hiểu, biết đó tỉnh sáng trở lại tức nguồn 
thanh tịnh uốn không uiệc khác. Nên nói: tức 
thấu, nghe, hiếu, biết rmmà lưu chuuến luân hồi, 
cũng tức thấu, nghe, hiếu, biết mà ngộ trì kiến 
Phật. 


Thầu Trì Viên hỏi tiếp: 
(Sau khi biết được thì sao? 
Duuên Quán đáp: 

(Biến đến rước uô sarth. 


Ngaụ chỗ tỉnh sáng hãu khéo giữ gìn, lâu ngàu 
Uọng tưởng tự dừng lặng tức là an trụ uô sanh, 
có trừ có dẹp gì đâu? Tuụ nhiên chúng ta sẽ 
lầm lẫn khi đạt đến uô sanh, là sống rnột thế 
giới cách biệt uới thế giới sai biệt nàu, chính 
cái niệm đó sẽ khiến chúng tq chìm lịm trong 
chỗ lặng lẽ, lấp bít con đường trí tuệ uiên 
thông. Đó là điều rmmà các Thiền Sư thường quở 
trách! 


Vậu nên Thầu Trì Viên hỏi tiếp: 


122 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


(Nước uô sanh đâu không phải chỗ ụ an thân 
lập rạng? 


Duuên Quán bảo: 

Duuên Quán bảo: 

(Nước chết không chứa được rồng. 

Thầu Trì Viên hỏi: 

(Thế nào là nước sống chứa rồng? 

Duuên Quán đáp: 

(Dậu rmòi chẳng thành sóng. 

Phải uươn lên trong cái sanh diệt mà uẫn tự 
tại, dạo khắp núi sông rmnà không đạp một tấc 
đất. Gọi là kẻ uào rừng không động lá, đi qua 
không để lại dấu uết, đó mới là chỗ cứu cánh 
chân thật. Nên cuối cùng Thầu Trỉ Viên hỏi: 
(Bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? 

Duuên Quán đáp: 

(Chớ nói ướt góc ca sa của Lão Tăng. 

Quá thật trong sanh diệt uẫn sống bất sanh bất 
diệt, ú nghĩa sanh diệt chẳng tương can, càng 
thêm tỏ! 

Nhận được chỗ nàu, chúng ta mới thấu chỗ 


không bệnh của Ngài Động Sơn. Khi sắp tịch, 
Sư có chút bệrth. 


123 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Một uị Tăng đến hỏi: 


(Hòa Thượng bệnh có thấu cái chẳng bệnh 
chăng? 


Sư đáp: 

(Có. 

Tăng hỏi: 

(Cái chẳng bệnh có thấu Hòa Thượng chăng? 
Sư đáp: 

(Lão Tăng xem u có phần. 

Tăng hỏi: 

(Chưa biết Hòa Thượng làm sao xem u? 

Sư đáp: 

(Khi lão Tăng xem chẳng thấu có bệnh. 

Chúng ta thấu "cái không bệnh" chăng? 

Chỉ một cái "Biết" thôi! Nghĩa là khi bệnh "Biết 
rõ" từng trạng thái diễn tiến của bệnh không 
một chút lầm tẵn, tức "cái Biết" ấu chẳng đồng 
uới bệnh. Trái lại, nếu cứ nghĩ: "Ta bệnh khổ!" 
tức tự mình đồng hóa uới cái bệnh uà mất đi 
"cái Biết thường hằng", đó là bị sanh tử 
chuuến! Vậu nên chúng ta phải nhận sâu chỗ 
nàu. Nếu không, tu hành khó tiến, lại dễ sanh 
nghỉ ngờ. 


124 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Đâu chúng ta hãu nghe kỹ lại một lần rưữa. Tổ 
Lâm Tế nói: 


(Xác thân tứ đại của các ông không biết thuuết 
pháp, nghe pháp. Gan mật, dạ dàu, ruột không 
biết thuuết pháp, nghe phúp. Hư không không 
biết thuuết pháp, nghe phúp. Là rnột cái "riêng 
sáng hiện bàu rõ ràng" ở trước rnắt ông, nó 
biết thuuết phúp, nghe pháp. Nếu thấu được 
như thế đã cùng Phật Tổ không khúc, chỉ 
trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm 
mắt đều phải, chỉ uì tình sanh trí cách, tưởng 
dấu thể sai. 


Như uậu ngau chỗ thấu, nghe, hiếu, biết hằng 
ngàu chúng ta khéo nhận thức "đạo nhân hiện 
tiền" không chỗ rurơng! Không rưưrơng đất, 
nước, gió, lửa, không rurơng gan, mật, phèo, 
phổi... không rurơng sắc, thỉnh, hương, ưị, 
xúc, pháp... cho đến không rurơng rnắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, Ú: tức chính ngau thấu nghe 
nàu... liền giải thoát. Đó là chúng ta sống giữa 
thế gian rmmà siêu xuất khỏi thế gian. Chủ uếu 
là thường tỉnh đừng rnê, thường nhớ chẳng 
quên, chớ để tình sanh mà trí phải cách, 
tưởng dấu lên thì thể thành sai biệt. Phải là 
trong tất cả thời ấi, đứng, nằm, ngồi, công tác, 
nghỉ ngơi mỗi mỗi cử động đều "Biết" rõ ràng! 
Nếu có phút giâu nào trống thiếu tức phút giâu 
đó ta đang sống trong tăm tối Cho dù là 
người tu thoại đầu rmmà thiếu sự tỉnh sáng nàu, 
cũng bị quở trách! Chẳng hạn khi tham không 
biết câu thoại đầu đang tham, hoặc tham một 
lúc thoại đầu chạu đi đâu không hau không 
biết; thế là có nghĩa tham chăng hau đã đi 


125 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


trong hang qui rồi? Chúng ta cần hiếu rõ, 
Thiền là đủ hai nghĩa "Tịch" uà "Chiếu", do 
“tịch” mà niệm không khởi, do "chiếu" mà trí 
chẳng đoạn, niệm không khởi, trí chẳng đoạn 
đó mới là thường tỉnh sáng, rnột điểm cũng 
chẳng lầm. Dù có chỗ gọi "tịch chiếu đều quên" 
song uẫn không mất Úú nghĩa tỉnh sáng. Mà đến 
đâu "tịch chiếu không hai", chẳng còn đấu uết 
phân biệt đâu tịch kia chiếu; đó gọi là "nhập 
điệu" Uuậu. 


Cho nên có uị Tăng hỏi Thiền Sư Nam Nhạc 
Hoài Nhượng: 


(Như gương đúc thành tượng, sau khi tượng 
thành cái sáng đi uê đâu? 


Sư đáp: 


(Như Đại Đức tướng mạo lúc trẻ hiện giờ ở 
đau? 


Tuụ tướng rmạo lúc tr¿ hiện giờ không thấu, 
nhưng đi đứng hiện tại có phải là ai khác 
đâu? 

Tăng hỏi tiếp: 

(Tại sao khi thành tượng không chiếu soi? 

Sư đáp: 


(Tuụ không chiếu soi nhưng đấu ụ một điểm 
cũng chẳng được! 


126 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ, khi uọng tưởng 
lặng hết rồi thì hiếu biết cũng không luôn, chứ 
có biết đâu, chính khi ấu toàn thể thành dụng 
không còn phân chỉa, nên bất cứ lúc nào hễ 
chạm đến liền Biết, động đến liền xoqu, một hạt 
bụi cũng không lọt qua được: "Tuu không chiếu 
soi mà một điểm đối ụ cũng chẳng được". Tịch 
mà thường chiếu rõ ràng không còn tranh cãi! 
Chỗ nàu mà sai một chút thì cách xa bằng trời 
uới đất, trí tuệ do đó khó thông. 


Đến đâu chúng ta ãã hiếu tầm quan trọng của 
sự tỉnh sáng trong nhà Thiền. Chư Tổ thường 
nói: "Các ông nếu tạm rời uiệc nàu trong 
khoảng khắc tức cùng kẻ chết không khác". 
Song sự tỉnh sáng nàu đâu di có thể truuền 
cho, cũng không ngòi bút nào ghỉ chép được. 
Do uậu nếu chúng ta chạu đến các Ngài hỏi từm 
ắt thất uọng mang uề hai tiếng "không biết". Có 
lúc từ bỉ hơn, các Ngài liền bảo: "Tha ông ba 
gậu!". Nếu miễn cưỡng hỏi tiếp tất bị uung gậu 
Uuào người! Phải chăng các Ngài muốn nói, 
chúng ta đang sống trong ấu mà Iại đi từm? Ăn 
cháo xong chưa? Rửa bát đi! “Chẳng rời hiện 
tại thường lặng lẽ, còn từm tức biết anh chưa 
thấu!". Chính nó đâu rồi! Khi ăn chúng ta cùng 
ăn, khi ngủ chúng ta cùng ngủ, khi dạo chơi 
chúng ta cùng dạo chơi u.u... hằng ngàu uẫn 
theo sát chúng ta không một phút giâu tạm 
rời. Tự mình đang sống mà lại đến người tìm, 
trách gì không khỏi nếm gậu từ bỉ Sao không 
nhanh nhẹn chuuến rmmột đường gươrn "không 
biết" thành "tự biết", tức thì đầu gậu ở trong 
tau ta, mặc tình tung hoành. 


127 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Như câu chuuện Thiền Sư Linh Mặc, khi đến 
uUết kiến Hòa Thượng Thạch Đầu, Sư tự hứa 
nếu rnột câu khế hợp thì ở, chẳng hợp Iiền đi. 
Nhưng khi thưa hỏi uẫn không khế hợp. Sư 
bèn ra đi. 


Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi: 
(Xà Lê! 

Sư xoaqu đầu lại. 

Thạch Đầu bảo: 


(Từ sanh đến tử chỉ là cái ấu! Xoau đầu chuuển 
não làm gì? 


Sư nhân câu nói nu liên đại ngộ, dừng lại đâu 
hai rrăm. 


Như uậu trước khi xoau đầu uới sau khi xoqu 
đầu cách nhau bao xa? Nên nói: Chỉ một 
đường gươm thì "không biết" thành "tự biết"! 
Xưa nau uốn tự đầu đủ, chẳng phải miệng 
người truuêền. Đó là ú nghĩa tự tỉnh sáng, căn 
bản của người tu Thiền. 


Giờ đâu chúng ta có thể sáng tỏ chữ "Biết" ban 
đầu rồi chứ gì? "Biết" ở đâu là sự tỉnh sáng 
thường xuuên, đừng hiểu lầm "Biết" là những 
đường nét ỉn đậm trong đầu óc, đó là chúng ta 
tự chôn uùi trí tuệ. Chúng ta sống uới chữ 
"Biết", là chúng ta hằng sống trong sự tỉnh 
sáng. Một niệm khởi lên liền Biết, là khởi 
trong sự tỉnh sáng! Cũng uậu một đóa hoa anh 


128 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


đào nở, nở trong sự tỉnh sáng, một tiếng chỉm 
sơn. ca hót trên đầu cành, hót trong tỉnh sáng. 
Cho đến làm công uiệc gì cũng làm trong sự 
tỉnh sáng! Đó là chúng ta ấã sống uới Thiền! 


Chỉ ngau một niệm liền trở uê, 
Cũng hơn mười năm uùi trong sách! 


Chúng ta còn chạu đi đâu để học Thiền? Ai có 
thể truuền cho chúng ta sự tỉnh sáng nàu? Ai 
có thể cướp rất chúng ta sự tỉnh sáng màu? 
Vậu cớ gì chúng ta lại nghỉ ngờ? Nếu chúng ta 
sống trọn uẹn trong sự tỉnh sáng nàu thì hỏi 
trên thế gian còn có gì chẳng sáng? Kinh nói: 
“Nào câu, nào chỉm... cũng đều niệm Phật niệm 
pháp", chạm rnắt đều Bồ đề, trên đầu trăm cỏ ú 
Tổ Sư; đâu còn lạ gì "mười phương hư không 
thảu đều tiêu mất?". Nghĩa là trước mắt, chúng 
ta không rmmột điểm trống uắng, không một hạt 
bụi che, dù có cảnh đối trước uẫn như không. 
Tức là thấu biết tự tại 


Tóm lại "Biết" tức "tỉnh". Chỗ nàu không thể lấu 
nghĩa thế gian rnà có thể luận đến được. Thể 
nó uượt ngoài có không, tuụ uẫn hiện hữu giữa 
thế gian rmnà không bị thế gian ô nhiễm. Về 
nghĩa sâu kín của nó thì mắt Phật nhìn cũng 
khó thấu. Về nghĩa tự tại của nó thì trời không 
thể che, đất không thể chở, hư không không 
thể bao. Về nghĩa sáng của nó thì mặt trời rnặt 
trăng sánh chẳng kịp. Vậu ai đã từng chạm 
mắt một lần "Biết"? Sanh tử nào có ngại? 


2. Phật thành đạo 


129 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Nhân ngàu Lễ Phật Thành Đạo, tôi nhắc lại uài 
Uuj Thiền Sư qua câu chuuện Phật thành đạo, để 
cho quí uị thấu uà hiểu sâu hơn uề ú nghĩa 
thành đạo. 


Đời nhà Tống uua Hiếu Tông đến hỏi Thiền Sư 
Phật Chiếu nhân ngàu thành đạo. Ông hỏi 


* 


rũng: 
(Nói Phật thành đạo là thành cái gt? 
Thiền Sư đáp: 

(Dám bảo bệ hạ ãã quên. 


Ông uua liền gật đầu. Quí uị thấu Thiền Sư nàu 
trả lời hau chưa? Tụi sao hỏi: "Thành đạo là 
thành cái gì?", thì ông trả lời rằng: "Dám bảo 
bệ hạ đã quên?” 


Giờ đâu tôi hỏi quá uị quên là quên cái gì? Đã 
quên là đã quên cái gì? Chắc rằng quí uị sẽ 
tưởng chừng quên cái đêm mùng 8 tháng chạp 
trong sử còn ghỉ: Từ canh rmột đến canh hai 
Phật chứng được Thiên rthăữn rmỉnh, tới canh 
ba chứng Túc mạng rmỉnh, qua canh năm 
chứng Lậu tận mỉnh, rồi sau đó đầu đủ Lục 
thông, Tứ uô sở úu, Thập bát bất cộng pháp 
U.U... có phải quên cái đó chăng? Chắc rằng 
không phải! Như uậu thì quên cái gì? Ở đâu tôi 
dẫn cái chỗ quên cho quí uị thấu: Trong kinh 
Pháp Hoa quí uị còn nhớ phẩm "Cùng Tử" 
chăng? Khi chàng cùng tử đi lang thang mỏi 
mệt trở uê từn cha, đến lúc tìm tới nhà ông 
Trưởng giả rồi mà ông [làm sao? Tới thấu cha 


130 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


mình mà không nhớ, còn người cha nhớ biết 
con mình muốn bắt giữ ông lại thì ông hoảng 
hốt chạu trốn. Như Uuậu ông quên mình là con 
ông Trưởng giả, cho nên phải chạu Iang thang 
đi ăn màu. Khi uê nếu ông tới gặp cha liền 
nhớ, thì sao? Ngau đó Iiền hết cái đời ăn màu. 
Đó là một cái chỗ quên. 


Cái quên thứ hai nữa là chàng sau rượu được 
bạn tặng cho hòn ngọc quí cột trong chéo áo, 
bởi sau rượu nên tỉnh dậu rồi quên (quên mình 
có hòn ngọc quí() cho nên uẫn đi lang thang ăn 
màu. Đợi tới khi người bạn gặp lại mới trách: 
"Tại sao cái anh nàu trước kia mình đã cho 
hòn ngọc quí mà bâu giờ uẫn còn ăn rmmàu?". 
Người bạn liền kêu lại chỉ: "Hòn ngọc quí ngàu 
xưa tôi cho anh còn cột trong chéo áo kia, tại 
sao anh quên đi lại đi ăn màu lang thang?". 
Tức thời anh chàng kia liền nhớ lại mình có 
hòn ngọc quý. Như uậu Ià hai cái quên, hai cái 
quên đó là quên cái gt+? Quên rmnình là con ông 
Trưởng giả, quên mình có hòn ngọc quí cột sẵn 
trong chéo áo, phải không? Và chàng cùng tử 
sau khi được ông Trưởng giả nhận là con, 
chừng đó chàng sẽ có nào là kho tàng của 
báu, nào là uườn ruộng, xe cộ, tôi tớ... UậU 
những cái kho tàng, của báu, Uuườn ruộng, xe 
cộ, tôi tớ đó là cái phụ ở sau, sau cái nhớ, 
không phải là chánh phải không? Thế mà 
mình bâu giờ còn nhớ cái đó là cái chánh thôi. 


Kế đó nữa, như chàng sau sau khi đã nhớ 
mình có hòn ngọc, rôi đem hòn ngọc ra bán, 
chừng đó mới sắm được nhà, mới có xe cộ, tôi 
tớ.U.U... thì những uiệc đó cũng là cái sau, mmà 


131 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cái chủ uếu là "cái quên" đó, nếu trực nhớ lại 
thì đầu đủ. Như uậu quí uị thấu Phật thành đạo 
là thành cái gì? Là thành "cái bệ hạ ãã quên” 
phải không? Quá uị thấu có thấm thía ha 
chưa? Câu nói mới nghe qua hết sức là đơn 
giản, hình như là uõô IÚ nữa, rmmnà khi suuụ nghĩ 
rồi mới thấu thực là chỉ cho chúng ta tận 
nguồn gốc cái chỗ thành đạo của đức Phật. Đó 
là uê phần kỉnh. 

Đến phần Thiền, tôi sẽ dẫn thêm các ujị tôn túc 
sau nàu cũng nói cái chỗ đã quên cho mình 
biết uà chỉ cho rnình thấu, để xermm quí uị có 
thấu biết được hau không? Đầu tiên là kể 
chuuện Ngài Phó Đại Sĩ có làm một bài tụng, 
nguuên uăn chữ Hán: 


Dạ dạ bảo Phật miên 
Triêu triêu hoàn cộng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùu 
Ngữ mặc đồng sở chỉ 
Tiêm hào bất tương ïụ 
Như thân ảnh tương tợ 
Dục thức Phật khứ xứ 
Chỉ giá ngữ thỉnh thị. 

Tạm dịch: 


Đêm đêm ôm Phật ngủ 


132 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Ngàu ngàu cùng Phật dậu 
Ngồi đứng hằng theo nhau 
Nói nín cùng chung ở 
Máu mau chẳng tạm rời 
Như hình cùng uới bóng 
Muốn biết nơi Phật đi, 
Chỉ chỗ nói năng ấu! 


Quí uị thấu chỗ chỉ chưa? Đêm nào cũng ôm 
Phật ngủ, ngàu nào cũng cùng Phật dậu, mình 
uới Phật thân thiết như thế, mà sao lại quên? 
Bởi quên cho nên mình cô phụ Phật. Ở đâu 
Ngài muốn chỉ cho mình thấu Phật thì chỉ chỗ 
nào? "Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng 
ấu", chỉ ngau cái chỗ nói năng đó là cái chỗ 
Phật đi. Đó là một uj tôn túc. 


Kế đó, cũng một uị Thiền Sư, tức Ngài Huệ Hải 
đến Mã Tổ, Mã Tổ hỏi: "Ngươi đến đâu cầu uiệc 
gì?". Ngài trả lời: "Con đến đâu cầu hỏi Phật 
pháp (hau là cầu học Phật pháp)". Mã Tổ nói: 
“Kho báu rhà mình không đoái hoài, đến đâu 
cầu cái gì?". Huệ Hải liền hỏi lại: "Cái gì là kho 
báu của Huệ Hải?". Mã Tổ nói: "Cái ông hỏi ta 
đó!". Ai có thể thấu? Vậu mà Sư nhận được kho 
báu uê nhà tự tại! Quí uị mới thấu, hai uị đó 
chỉ, người thì chỉ: "Muốn biết nơi Phật đi, chỉ 
chỗ nói năng ấu"; người nói: Muốn biết kho báu 


133 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


nhà mình, "cái ngươi hỏi ta đó!". Qua hai chỗ 
chỉ đó quí uị dễ thấu hau không? 


Giờ tôi bình hai cái chỗ chỉ đó cho quí uị nghe. 
Như có hai cha con, người cha khoảng ba, bốn 
murơi tuổi, còn đứa con bảu, tám tuổi; hai cha 
con dẫn đi đường chơi, có gió thổi mạnh, 
người cha nói: "Có gió thổi mmạrnth", đứa con hỏi: 
"Gió ở chỗ nào ba?", người cha bảo: "Chỗ [lá câu 
rung động đó!". Chỉ như uậu trúng chưa? Chỉ 
chỗ lá câu rung động là chỗ gió? Nếu chỉ như 
uậu đứa con nó sẽ nghĩ rằng: "Chỗ lá câu rung 
động đó là gió, uà gió chỉ hạn cuộc ở chỗ lá câu 
rung động thôi". Nghĩ như uậu đã đúng chưa? 
Mà phải hiểu sao? Lá câu rung động là chỉ rnột 
phần nhỏ của gió, nguuên gió nó tràn đầu bàng 
bạc chẳng qua uì gặp lá câu thành lá câu phải 
rung động. Tuuụ nhiên lá câu rung động chính 
từ gió mới có chứ không phải không ngơ, 
nhưng nếu cho gió chỉ ở trong phần lá câu 
rung động thì chưa trúng, phải không? Và nếu 
cho lá câu rung động là thể tướng của gió thì 
lại càng không trúng ra. Bởi thể tướng của 
gió nó không phải chỉ là cái Iqu động của lá 
câu, mà nó còn trùm khắp. Như uậu, chúng ta 
mới thấu hai uị tôn túc chỉ chỗ kho báu 0uà chỗ 
Phật ấi đó, chẳng khác nào người cha chỉ cái 
chỗ gió làm động, phải uậu không? Hiểu như 
thế quí uị mới khỏi lầm! Đó là tôi nói cho quí Uị 
thấu chủ uếu của chỗ chỉ: "Nơi Phật đi" hau là 
"Kho báu nhà mình". Ở đâu hai Ngài đều chỉ 
ngau cái chỗ nói năng, thưa hỏi, nhưng chỉ 
như uậu chẳng qua là chỉ lá câu rung mà nói 
đó là gió, chớ không phải chỉ toàn thể của gió. 


134 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
3. Ý nghĩa tối thượng 


Những ai đã đọc quuển "Góp rnrhặt Cát Đá" đến 
câu chuuện Giáo Lú Tối Thượng chắc không 
khỏi có điều thắc mắc? Vì sao? Câu chuuện 
như uầu: 


Có anh rmmù, một hôm đến thăm người bạn, 0ì 
mãi mê chuuện trò đến trời tối không haqu. Khi 
ra Uê, người bạn rnới đốt rnột câu đèn lồng trao 
cho anh, anh khoát tau nói: "Với tôi thì ngàu 
cũng như đêm có cần gì đến thứ nàu". Người 
bạn giải thích: "Tuụ nhiên uới anh thì được, 
song đối uới người sẽ nhờ có câu đèn nàu mà 
thấu uà tránh anh!". Anh nghe nói có lú liền 
cầm lấu câu đèn uà chào ra uê. Nhưng anh đi 
được rmmột quãng, chợt có người bất ngờ đâm 
sầm uào anh. Anh quát: "Ai uậu? Chẳng thấu 
tôi cầm câu đèn đâu sao?". Người kia đáp: 
“Thưa bạn, đèn của bạn đã tắt từ lâu rồi!" 


Đọc qua câu chuuện tựa đề là Giáo Lú Tối 
Thượng, song chúng ta có thấu chỗ nào là 
Giáo Lú Tối Thượng? Thật Ilà khó hiểu! Phải 
chăng uới một kẻ rmù thì dù có được ân cần 
trao cho câu đèn cầm trong tau nhưng uẫn 
không tự cứu rnình thoát khỏi tai nạn. Trái 
lại, chính mình phải tự sáng mắt, khi đó câu 
đèn mới có hiệu quả? 


Cũng uậu, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, 
ngoài chúng ta ra, ai có thể thau thế cho rnình 
làm uiệc đó? Dù chúng ta có được trao cho một 
pháp môn cao siêu mầu rhhiệm, rnà chính rnình 
không thể tự sáng, thì pháp đó cũng chỉ là 


135 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


món ăn tạm thời uậu thôi, đôi khi còn có hại 
nữa là khác. Nên nói: Đề hồ biến thành độc 
dược! Bởi thế chư Phật dù có trải qua nhiều 
kiếp mỏi miệng, tràn môi, song chúng ta giờ 
đâu cũng uẫn lặn hụp không biết ngàu cùng. Vì 
Phật, Tổ dù có thương xót chúng ta bao nhiêu, 
chỉ là trợ duuên chúng ta trên một Úú nghĩa 
tạm thời. Nếu chúng ta không chịu tự mình mmử 
mắt ra, lại cứ bám uào những lời Phật, Tổ, tấu 
cái hiểu của người làm cái hiếu của rnình, thì 
có khi nào được giải thoát? Chúng ta còn nhớ 
câu chuuện Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn 
chăng? Sư ở nơi Tổ Bá Trượng được nổi tiếng 
là hỏi một đáp mười, thế nhưng sau khi Tổ Bá 
Trượng qui tịch, Sư đến Qui Sơn bị một câu hỏi 
đành câm rniệng. Qui Sơn bảo: 


(Nghe nói ông ở chỗ tiên sư Bá Trượng hỏi một 
đáp mười. Vậu giờ đâu hãu nói một câu xem: 
"Thế nào là một câu trước khi cha rnẹ chưa 
sanh?". 


Sư bị một câu nàu mờ rmmnịt không đáp được, trở 
Uuề liêu, Sư soạn hết sách uở đã học qua, tìm 
một câu đáp trọn không thể có. Sư than: 
"Bánh uẽ chẳng no bụng đói". Đến cầu Qui Sơrt 
nói phá. Qui Sơn bảo: 


(Nếu ta nói cho ngươi uê sao ngươi sẽ chửi ta, 
ta nói là uiệc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi? 


Rõ ràng từ ngoài mà được chẳng phải chân 
thật của báu, nơi người mà hiểu đâu dính 
dáng đến uiệc bổn phận? Sư bèn đem những 
sách uở đốt hết, từ giả ra đi. 


136 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Một hôm, ở chỗ Nam Dương, nhân cuốc cỏ trên 
núi, lượm hòn gạch ném trúng câu tre uang 
tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên cười. Sư trử uề 
tắm gội, thắp hương hướng Qui Sơn đảnh lễ, 
ca tụng rằng: "Hòa Thượng từ bỉ ơn như cha 
mẹ, khi trước nếu uì con nói rồi thì làm gì có 
ngàu nau”. Đó Ià phải tự mình sáng lên rmới có 
thể nếm rnùi phúp uị. Thế nên Nhdm Đầu ở 
Ngao Sơn đâu chẳng bảo Tuuụết Phong rằng: 
“Từ cửa 0uào chẳng phải của báu trong nhà... 
muốn xiển dương đại giáo mỗi rỗi phải từ nơi 
hông ngực mình lưu xuất, sau nàu cùng ta che 
trời che đất đt. Nghĩa là nếu của báu trong 
nhà ắt tự mình lấu ra dùng đâu thể rnột bề đến 
nơi người rmmà nhận đem uê gìn giữ sao khỏi có 
lúc phải trả lại, chung cuộc uẫn tau không. 


Từ đó chúng ta mới thấu ú nghĩa thâm sâu 
trong kinh Pháp Hoa, phẩm Tùng Địa Dũng 
Xuất. Khi ấu các Đại Bồ Tát từ tha phương đến 
trước Phật Thích Ca thưa thỉnh, nếu Phật hứa 
cho, các uị sẽ ở cõi Ta Bà nàu sau khi Phật 
điệt độ, hộ trì kinh Pháp Hoa. Phật không chấp 
nhận, bảo rằng: "Thôi đi, chẳng cần các ông hộ 
trì kinh nàu. Vì sao? Vì ở cõi Ta Bà đâu có các 
uj Đại Bồ Tát số đông đến sáu muôn sông Hằng, 
mỗi uị có sáu muôn. hằng sq quuến thuộc, các uị 
đó có thể hộ trì kinh nàu". Khi Phật nói ra lời 
đó, cõi Ta Bà ở Tam Thiên Đại Thiên các cõi 
nước đất đều rung rut. Trong đó có uô số uị Đại 
Bồ Tát từ dưới lòng đất uọt lên! Mới nghe qua 
chúng ta thấu đức Phật có uẻ¿ địa phương quá 
phải không? Tuụ nhiên nhận sâu uào, mới 
thấu ú nghĩa cao thâm. Bởi kinh Pháp Hoa là 
tượng trưng cho "Tri kiến Phật" tức tánh giác 


137 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


nơi mỗi người. Muốn bảo uệ tánh giác đó, nếu 
không phải tự mình giữ lấu, lại bảo người giữ 
gìn, làm sao có thể bảo đảm lâu dài? Thế nên 
Phật không chấp nhận Bồ Tót tha phương hộ 
trì kinh Pháp Hoa. 


Đến đâu chúng ta rmới hiếu uì sao trong nhà 
Thiền thường chỉa hai loại trí: Trí hữu sư uà 
trí uỗô sư. Trí hữu sư là trí từ nơi học hỏi mà 
được. Nó có giá trị tạm thời không phải cứu 
cánh miên uiễn. Chính trí uô sư là cái tự mỗi 
người phát minh ra, chẳng từ nơi miệng người 
truuên, cũng không do ai đem lại, đó là "chân 
trí tối thượng". Người nhận ra được trí nàu là 
đã đi đến ngã rẻ của con đường giác ngộ, từ 
nau không còn trở lại sanh rnê, nguồn giải 
thoát là đâu. 


Nói trắng ra, chủ uếu Thiền Tông uốn chỉ thẳng 
cho người nhận ra cái trí uô sư nàu chớ không 
có gì khác. Bởi thế những tiếng hét chát tai, 
những cái đánh trời giáng cốt đập thẳng uào 
chúng ta để sống dậu 'uô sư trí hiện tiền!" 
Người rmmà đạt đến đâu rnới có thể rnở miệng 
nói: "Từ mau không còn bị đầu lưỡi các Hòa 
Thượng trong thiên hạ lừa!". Đó là sống uững 
mạnh trong ánh sáng của chính mình. 


Chúng ta đâu chẳng nghe Ngài Nam Viện Huệ 
Ngung hỏi Phong Huuệt: "Phương Nam một gậu 
thương lượng thế nào?" Phong Huuệt đáp: 
"Thương lượng rất kù đặc" Lại hỏi: "Hòa 
Thượng ở đâu một gậu thương lượng thế nào?". 
Nam Viện cầm gậu lên bảo: "Dưới gậu uô sanh 
nhẫn, gặp cơ chẳng thấu thầu". Ngau câu nói 


138 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


nàu Sư triệt ngộ. Tức là ngau một gậu liền 
quên chủ khách đối đãi, tự mình sống dậu 
không chỗ rurơng, từ đó mới có thể đảm đang 
Uuiệc lớn! Một hôm Nam Viện lại hỏi: "Ngươi 
nghe Lâm Tế khi sắp tịch nói chăng?". Sư 
thưa: "Nghe". Nam Viện bảo: "Lâm Tế nói: Ai 
biết chúnh pháp nhãn tạng của ta đến bên con 
lừa mù diệt. Lại Ngài lúc bình sanh rhư con sư 
tử thấu người Iiền giết, đến khi sắp tịch tại sao 
lại bó gối, xuôi đuôi như uậu?". Sư thưa: "Mật 
phó sắp tịch, toàn chủ rất mật". Nam Viện lại 
hỏi: "Tại sao Tam Thúnh Huệ Nhiên cũng 
không nói?". Sư thưa: "Con thật đã gần gũi 
nhận lãnh uào thất, chẳng đồng uới người đi 
ngoài cửa". Nam Viện gật đầu. Chúng ta có 
hiểu chăng, Ngài Phong Huuệt muốn nói gì? 
Chỗ nàu phải là kẻ ở trong nhà mới tự cảm 
thông lấu, không phải người tà tâm có thể 
nhìn trộm. Do đó Phong Huuệt nói: "Con thật 
đã gần gũi nhậm [lãnh uào thất, chẳng đồng uới 
người đi ngoài cửa". Nam Viện muốn gạn lại 
chỗ thấu của Phong Huuệt, qua câu nói nàu đã 
xác chứng Sư đang sống trong ấu không còn 
nghỉ. Đó là chỗ Nam Viện gật đầu! 


Rõ được chỗ nàu, chúng ta mới có thể sống dậu 
giữa những tiếng hét, tiếng cười, uùng lên 
dưới những rhúát búa, đường gậu! Ta đã có lối 
đi! Thiền Sư Ý Ngộ ở Pháp Xương đâu chẳng 
nói: 'ở thành Tù Da im lặng, phỏng theo tông 
thừa; Thứu Lãnh giơ cành hoa trở thành 
thuốc độc; chín năm xâu mặt 0uào uách, làm 
ngu độn tông tổ tiên; rửa đêm truuền ụ, là gạt 
kẻ hậu học; Mã Tổ tức tâm tức Phật, ỉn tuồng 
ôm gốc câu đợi thỏ; Bàn Sơn phỉi tâm phì Phật, 


139 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


có thể gọi là hòa bùn hợp rurớc. Những tri kiến 
như thế là bại hoại Tổ phong, diệt dòng họ 
Thích..." Vì sao? Ở thành Tù Da im lặng tức 
Ngài Duụ Ma Cật im lặng, Bồ Tát Văn Thù tán 
thán: chúng ta phải thấu thấu trong chỗ ỉm 
lặng, chớ dừng nơi đâu. Thứu Lãnh giơ cành 
hoa là trong hội Linh Sơn Thế Tôn giơ cành 
hoa sen, Ngài Sa Diếp mĩm cười: nên khéo 
thấu ú kia, chớ ở trên cành hoa mà làm chỗ 
hiểu. Chín năm xoqu rnặt uào uách là Tổ Đạt 
Ma chín rrxăm ngồi uên nơi động Thiếu Thất: chỉ 
0ì cơ duuên chưa đến, nếu cứ bắt chước như 
thế, làm sao có thể tự sáng? Nửa đêm truuền U 
là Ngũ Tổ trong thất truuêền u bát cho Lục Tổ: 
một hoàn cảnh tạm thời, chớ uiệc nàu dai di 
cũng đều đủ có gì giấu giếm? Mã Tổ tức tâm 
tức Phật là: tạm dùng qua cơrnt loạn. Bàn Sơn 
phì tâm phì Phật: ấâu thể riêng có? Đó là Ngài 
thổi uào chúng ta một luồng sinh khí, mở ra 
một con đường sống, chẳng cho đạp dấu chân 
người mà ôm giữ cái trì kiến đã chết. Chẳng 
thế là chúng ta tự đóng khung mình trong cái 
khuôn thước cũ uà không thấu được Phật, Tổ 
sống. Hoàng Long Thiền Sư cũng từng bảo 
người: "Đã ra khỏi cửa thì Iau tau đi thẳng, 
chẳng cần biết có người gát cửa". Nếu còn do 
dự là tỗ mũi mình ở trong tqu người! 


Như uậu, đến đâu chúng ta đã hiểu thế nào là 
Ý Nghĩa Tối Thượng rồi chứ gì? Tức là chỉ 
thẳng rỗi người chúng ta tự tỉnh sáng lên, mở 
mắt ra mà nhìn những lẽ thật xưa nau. Chính 
tâm tỉnh sáng đó là nguồn giải thoát trên hết, 
ngoài ra không ai có thể giải thoát thau cho 
chính mình. Nếu chúng ta đầu đủ cái hân nàu 


140 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


là chúng ta đầu đủ cái nhân thành Phật không 
còn nghỉ ngờ. 


Để kết luận uề Ý Nghĩa Tối Thượng, chúng ta 
hãu nghe câu chuuện Ngài Đức Sơn ở Long 
Đàm. Một đêm Sư đứng hầu, Sùng Tín bảo: 
"Đêm khuua sao chẳng xuống?". Sư kính chào 
bước ra, lại trở uào thưa: "Bên ngoài tối đen". 
Sùng Tín thắp câu đèn cầu đưa Sư, Sư toan 
tiếp Ilấu. Sùng Tín liền thổi tắt. Ngau đó Sư đại 
ngộ! Tại sao ãã đốt đèn đưa cho người, người 
uừa tiếp lấu liền thổi tắt? Vậu tiếp lấu là tiếp 
lấu cái gì? Đâu chúng ta nghe lại câu chuuện 
Ngũ Tổ Hoàng Mai đưa Lục Tổ qua sông. Khi ấu 
Lục Tổ giành lấu tau chèo, thưa: "Lúc còn mê 
thì nhờ thầu độ, giờ đâu con phải tự độ”. Qua 
câu nói nàu chúng ta đã nhận ra chỗ thổi đèn 
đưa cho Đức Sơn là: "Khi mê nhờ thầu độ". Đức 
Sơn uừa tiếp lấu, Sùng Tín Liền thổi tắt là: "Giờ 
đâu con phải tự độ”. Ngau đó tự nắm lấu tau 
chèo! Nếu sáng được chỗ nàu tiền rõ ú kia. Ba 
đời chư Phật, lịch đại Tổ Sư đâu chẳng chỉ dạu 
chúng ta khéo nhận ra uà giữ gìn một uiệc 
nàu? Được uậu chúng ta mới tự cứu mình uà 
Phật, Tổ cũng không uổng công! 


Tóm lại chánh pháp Như Lai dù cao siêu đến 
đâu nhưng nếu chúng ta không chịu tỉnh giác 
thực hành ắt cũng khó thấu giá trị hữu ích. 
Trái lại, phải tự mình sống dậu trong chánh 
pháp, đó là cửa diệu đưa mình ra khỏi khổ 
đau. Chính khi ấu chúng ta mới hiểu, thế no 
là "Ý Nghĩa Tối Thượng". 


141 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


`— 


PART II: DHARMA TALKS 


1. Just one word: "Know." 


Perhaps each of us 1s familiar with the word 
"know." It can be said that we encounter It 
hundreds of thousands of times 1n our dally lives. 
In the family, In books, at school, In society, and 
at work, we encounter it everywhere. Ït 1s sSO 
pervasive that every time It is mentioned, it feels 
like we are Immnersed in it without even realizing. 
But ask again: Has anyone truly grasped the 
mneaning of the word "know"” even once? We are 
indeed immersed in it, like waves undulating in 
waterl 


Now, lets observe a rising wavel Do we feel 
anything? Are we living In that wavwe, rising Írom 
the water and waving In the water? Have waves 
ever separated from water, yet have waves ©ver 
found water?2 The next wave continues to chase 
the previous wave day after day without being able 
to find a meeting point. In the same way, we have 


142 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


never been separate from water, the "no birth and 
death of waves,'" yet we continue to pursue the 
waves of bíth and death, seeking this 
understandng and then pursuing another, 
preventing us from truly grasping the 
understanding once and for alll Maybe we know so 
mnuch that our minds are so full, leaving no more 
room to hold additional information. But looking 
closely, what do we really know? When you 
continue to contemplate various mmatters, you 
often find yourself saying, "I know this, I know 
that." Suddenly, when you black out or fall asleep, 
ask yourself If you stil know. Where did that 
knowledge go? When we meditate, our thoughts 
temporar1ly cease. What can we do to find out? 


When you think, you see a Íorm appear in VyOUT 
mind that you recogn1ze. If you dont think so, 
what form will appear? At that time, some people 
thought they no longer knew. At that time, 
someone will probably panic, thinking, "So Im 
gonel" The truth 1s, your mind 1s still arising and 
passing away on the waves, but you forget that the 
water 1s still herel Truly, everyone possesses a 
sufficient amount of "Eternal Knowing Nature," an 
uninterrupted existence that even insects and 
ants do not lack temporarily. When you say that 
you know or do not know, you are referring to the 
object, the known, and whether It exists or not. 
With an object, the form of knowing appears; 
without an object, the form of knowing will be 


143 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hidden, which does not mean there 1s no longer 
knowledge. Therefore, Individuals who practice 
meditaion can remain constantly alert and 
mnindful. When the perception of "knowing clearly" 
ariS€S, yOU are aware of having a perception; when 
there is no perception of "knowing clearly," you are 
aware of having no perception. The perception has 
a dual characterIstic; It may or may not appear. 
However, the "Nature of Awareness" is not dual. So 
the ancients said, "It constantly manIfests." 


From there, you can clearly observe the practice in 
a very practical manner: when you see an apricot 
branch, you "know clearly” you are seeing an 
apricot branch; when you hear a plece of music, 
you "know" you are hearing music; when you eat 
and wear clothes, you "know clearly" that you are 
eating and wearing clothes, etc. This mmeans your 
mind 1s always awake and clearly fÍocused on 
"knowing," not allowing the sight of the object to 
make you forget that you are aware. Thats why, 
when you master the practice, wherever you are 1s 
the place where you will see the path. Thus, when 
you read the story of Patriarch Qui Sơn raising his 
wand or the story of Patriarch Ca Diếp calling A 
Nan, you will no longer be blindfolded or have 
your ears covered. When you know that you are 
knowing, you are alive. 


Nothing strange here. Just because you are alive, 
but your mind does not realize that you are alive, 


144 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


your mind keeps following the waves that rise and 
sink, so you see a diference between one 
appearance and another. Due to such a mistake, 
your mind, after letting go of one thing, holds on 
to another, labors and suffers írom one life to 
another, then takes on this body, then another 
body, until it becomes discouraged and returns to 
the path. However, there 1s still the habit of arising 
and passing away that has not been forgotten. The 
essence of birth and death lies in the desire to 
dispel delusions 1n search of truth and to 
eradicate afflictions to achieve Bodhi and Nirvana. 
It is also the mind that holds on to one delusion 
while abandoning another; the traces of birth and 
death still remainl 


Now, listen to Monk Tri Viên asking Zen Master 
Duyên Quán: "When the enemy withim rises 
strongly in the house, what should we do?" 


Duyên Quán replied, "When the enemy 1s 
recogn1zed by awareness, he cannot destroy the 
house." 


Indeed, for a long time, you have thought that 
there is something else disturbing your mind that 
needs to be eliminated. Therefore, you often 
wonder and feel restless. UỦnexpectedly, you 
caused trouble without realizing it. Earth, water, 
wind, and fire cannot trouble you; the liver, 
intestines, gallbladder, and lungs cannot trouble 
you; sipht, sound, smell, taste, touch, and 


145 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


dharmas cannot cause trouble for you. Right at 
the point of seeing, hearing, understanding, and 
knowing 1n everyday life, when you start thinking 
"that or this thought," ít becomes chaotic 1n your 
mind. On the contrary, even when you see, hear, 
understand, and know, once you awaken and 
realize, return to the pure source, which 1s 
nothing else. It should be said that seeing, 
hearing, understanding, and knowing can lead to 
the cycle of reincarnation, but they can also lead 
to the Buddha's enlightenment. 


Monk Tri Viên continued to ask, "What happens 
after knowing?" 


Duyên Quán replied, "Disappear into the land of 
the unborn." 


Right at this place where the mind 1s awakened 
and i1lluminated, you should be careful to preserve 
1t. Over time, false thoughts will cease and becorne 
quiet on their own; the mind will rest In a state of 
tranqullity without the need to eliminate or 
đdiscard anything. However, you will be mistaken 1f 
you think that reaching the unborn means living 
in a world separate from this one; that very 
thought will make you sink into silence, obscuring 
the path to perfect wisdom. Thats what Zen 
Masters often scoldl 


So Monk Tri Viên continued to ask, "Is the unborn 
land where one can safely establish one's life?" 


146 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Duyên Quán said, "Dead water cannot contain 
dragons." 


Master Trí Viên asked, "What is living water 
containing dragons?" 


Duyên Quán replied, "Very tiny bubbles cannot 
become a wave." 


You must rise above bírth and death while 
remaining free, walking all over the mountains 
and rivers without stepping on an Inch of ground. 
Its called the person who enters the forest without 
touching the leaves and passes by without leaving 
a trace. That 1s the place of true liberation. In the 
end, Monk Tri Viên asked, "What happens when 
the lagoon tilts and the mountain collapses?" 


Duyên Quán replied, "Dont say it would wet the 
corner of this old monk's robe." 


Indeed, in the midst of birth and death, the Zen 
master lives without being bound by birth and 
death, and is even more clear about the 
signiicance of being detached from the cycle of 
birth and deathl When you realize this point, you 
will see the disease-free area of Zen Master Động 
Sơn. When he was about to pass away, the master 
became a little sick. 


A monk approached and ¡inquired, "Can the 
Venerable see sormething that 1s not sick?”" 


147 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
The master replied, "Yes." 


The monk asked, "Can someone who 1s not sick 
see the Venerable2" 


The Master replied, "The old monk sees him as 
having his share." 


The monk asked, "I dont know how you can see 
him." 


The Master replied, "When this old monk sees 
him, he appears sickless. " 


Do we see "that which 1s not sick"? 


Just "Awareness"l It means that when you are 
sick, you "clearly know" each state of the disease's 
progression without any confusion, indicating that 
"knowing" 1s not the same as the disease. On the 
contrary, If you continue to believe that you are 
sick and sufering, It Iindicates that you are 
associating yourself with the illness and are 
unaware of the "permanent awareness,' which 
may lead you to cycles of birth and death! So, you 
have to realize this deeply. Otherwise, practice will 
be difficult to progress, and doubts will easily 
arise. 


Here, let's listen carefully again. Patriarch Lâm Tế 
said the following. 


“Your phụstcal bodu composed oƒ the ƒour elernents 
is incapable oƒ preachmg or sterrng to the 


148 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Dhaœrma. The Huer, galibladder, stomach, and 
mntestnes do not knouU houU to preach or Ïisten to 
the Dharma. The emptu sku does not knou) houU to 
preach or listen to the Dharma. lt 1s a "clearlU 
displaued light” beƒfore uour eues; tt Kknous houU to 
preach the Dharma and listen to the Dharma. lƒ uue 
could see like that, uUue uUuould be no dựƒerent ƒrom 
Buddha and the Patrtarchs. OnlU uuhen this light ts 
not tmterrupted at all tưnes, tui uou see things 
rightlỤ uuhereuer our eues gaze. ]ƒ emotions qre 
dallouUed to arise, discernment 1s ƒar quUqu, and the 
thoughts that artise LUll be uurong. 


So, right uuhere tue see, hear, understand, and 
knouu eueru dau, uue skllfull percetue "the present 
dharmic person," and this person does not reÏU on 
anuthmag! This persont oƒ dharma does not relu on 
land, tuuater, tund, or fữe, nor on the  lUer, 
galibladder, tmtestnes, or lungs, nor on sight, 
sound, smell, taste, touch, and dharmas, unti not 
or the eues, ears, nose, tongue, bodu, and rmưnd. 
That 1s, uou mmediatelU IHberate right at thịs 
rmmomentt oƒ seemqg and hearrmng... That 1s, uue lUe 1m 
the tLuorld and transcend the Luorid. 


The mam thứg t1s to aluUaqus be quUaKe, not to be 
confused, aluUuaus rernember, and neuer ƒorget. Do 
not let emotions arise that cause uour rnund to strau 
ƒqr, and do not let thoughtfts đœrise to rmmake 
deutiations. Ïlt ts essential that 1n eUeru rnoment oƒ 
uualkmg, standing, lung doun, sữtng, uuorKimg, or 


149 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


restng, eqach rnouement rnust be  consciouslU 
acknotuuledged. ]ƒ there 1s a rnoment that 1s emptu 
and unmuindƒful, that rmmnorment signffies that uou are 
lưng tm darkness. EUuen 1ƒ ou are practicmng the 
method oƒ obserung uour rnwmndi beƒore speakimg, 1ƒ 
uou lack quUareness and trmstght, uou should be 
reprưnanded. For example, uuhen uou practice and 
ƒorget the spoken sentence that uou are uuatchững, 
or sormetữines uou lose track oƒ that spoken 
sentence, does that rmnean uou re obseruig, or 
haque uou entered a deUutlFs den? 


We need to understand clearlụ that Zen has tuUo 
meamumgs. "stlÌness" and 'shưung "” Due to 
“stHlness," thoughts do not artse, and due to 
“shưmmg,” uisdom 1s not tmterrupted. When 
thoughts do not dđarise and  UuUtsdom 1s not 
mterrupted, that ¡1s the state oƒ permanent 
auUakerrng, uuhích 1s not lost eUen ƒor a mmomertt. 
Although there ts a place called “stliness and 
shưung are ƒorgotten," the essence oƒ mmindƒfulness 
and  enhightenment remaims tmiact When the 
practtioner reaches the pormt tuhere "stlÌness and 
shưữung are no longer tuuo," there ts no trace leƒt to 
distngutsh betuUeen stlÏÌness and shưung. ThatS 
called "entering the rnaruelous. "” 


Therefore, a monk asked Zen Master Nam Nhạc 
Hoài Nhượng, "If we use a mirror to mold a statue, 
after the statue 1s formed, where will the shining 


150 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
nature that reflects light go?” 


The Zen Master replied, "Where 1s your 
appearance as a young man now? Although your 
youthful appearance is not visible now, 1s 1t 
someone else who walks and stands before me?" 


The monk continued to ask, "Why didnt it shine 
when it became a statue?” 


The Zen Master replied, "Even though 1t doesnt 
shine, you cant hide a single thiíng from that 
person. ` 


Many of us mistakenly believe that when false 
thoughts cease, understanding wIll also disappear. 
In fact, It 1s then that the whole becormes 
mmiraculous and 1s no longer divided. Therefore, at 
any time, whatever touches your body and mind, 
your mind 1mrmnediately knows. If anything touches 
your body and mind, your mind 1Immmediately 
awakens. At that time, not even a speck of dust 
could get through: "Even I1f it doesn't shine, even a 
single point of deception won't do." When the mind 
1S qulet and constantly illuminated, everything 
becomes clear; there 1s nothing to argue about. If 
this point ¡1s slightly of, the distance from the 
correct path will be vast, and confusion will cloud 
one's wisdom. 


At this point, we have understood the Importance 
of an awakened and 1lluminated mind in Zen. The 


151 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Patriarchs often said, "If you leave this matter for 
a moment, you will be no different from the dead." 
But no one can transmit this awakening and 
1luminatng mind, nor can any pen record it. 
Therefore, 1ƒ we run to the teachers to ask, we will 
be disappoIinted and receive the response "don't 
know." At tines, when they were more 
compassionate, they would say, "Il spare you three 
strokesl" If you are reluctant to ask further, you 
will be hit with a stickl Do they mean that we are 
living 1n 1t and yet we are looking for it? Have you 
fñnished eating porridge yet2 Wash the dishesl 
"When you depart from this perpetually tranquil 
present and continue to search, 1t Iindicates that 
you have not yet đdiscovered the way." 


This 1s it! When you eat, you and that awakened 
and I1lluminatng mind eat together; when 
sleeping, you and that awakened and illuminating 
mmind sleep together; when walking, you and that 
awakened and illuminating mind go out together. 
Every day, that awakened and illuminating mind 
still follows you without a moments break. You 
are living with an awakened and 1lluminating 
mind, yet you seek guidance from others to find 
your path. At that time, you should be beaten with 
a compassionate stíckl Why dont you quickly 
transform an "unknown” sword stroke Into a "self- 
knowing" sword blade? Immediately, the other end 
of the stick 1s In your hand, enabling you to move 
the stíck both hor1zontally and vertically with 


152 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
ease. 


In the story of Zen Master Lính Mặc, he visited 
Venerable Thạch Đầu with a promise to himself: 
he would stay If a spoken sentence wWas 
appropriate, and leave 1ƒ it was not. But through 
conversations, the monk found himself still unable 
to adapt. The monk then left. 


Thạch Đầu followed to the outer gate and called 
out, "Monk." 


The monk turned his head. 


Thạch Đầu said, "From birth to death, thats all 
there isl What's the point of turning your head and 
spInning your brain?" 


The monk immediately realized this and stayed 
there for two years. 


How far apart 1s the distance before turning the 
head compared to after turning the head?2 It 
should be said: With Just one stroke of the sword, 
the "unknown" becomes "self-known'l At that 
tine, the monk realized that his mind was selfí- 
sufficient, not a rumor from other people's 
mouths. That is the meaning of self-awareness 
and self-illumination, the fundamental practices of 
Zen practitioners. 


Now, can you clarify the original word "know"? 
"Knowing" here refers to constantly shining 


153 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


mindfulness. Don't misunderstand "knowing” as 
bold lines in the mind; understanding like that 
means you bury wisdom. When you live with the 
word. "know,'" you always live in shining 
mindfulness. When a thought arises, you 
Immediately recognize that It stems from clear 
mindfulnessl Likewise, a cherry blossom blooms; 
you see it blooming in radiant mindfulness. A 
niphtingale sings on the tip of a branch; you hear 
1t sing 1n radiant mindfulness. Whatever you do, 
do 1t with shining mindfulnessl Thats how we 
lived with Zenl 


When uou quickluU return to miưndƒulness tufth Just 
one thought, 


is rnore beneftcial than studumqg books ƒor ten 
uearsl 


Where else do you go to learn about Zen? Who can 
Iimpart this shining mindfulness to you? Who can 
rob you of this shining mindfulness? Why do you 
doubt? Ilf you lwve fully ¡1n this shining 
mindfulness, then what else in the world 1s not 
bright? The sutra says, "Every tree, every biïrd... all 
recite the Buddhas name and the Dharma,'" 
indicating that enlightenment 1s visible wherever 
you look. The sentence "On top of a hundred 
blades of grass are the teachings of the Patriarch'" 
also conveys the same meaning. Or 1s 1t the saying 
"all ten directions of emptiness disappear.'" It 
means this shining mind 1s before your eyes. You 


154 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


dont see an empty spot, not a speck of dust 
covering it; even I1f there is a scene in front of you, 
you stil perceive this shining awareness. That 
1neans seeing and knowing freely! 


In short, "knowing" means "being awake." This 
point cannot be understood 1n terms of its worldly 
mneaning. Ïts essence transcends existence and 
non-existence. Yet this bright mind still exists In 
the world without being polluted by it. Regarding 
Itšễ profound meaning, It is dificult for the 
Buddha's eyes to see. Regarding the concept of 
freedom, heaven cannot contain it, earth cannot 
bear it, and space cannot confine 1t. In terms of 
their illumination, the sun and mmoon cannot be 
compared. Have you ever made eye contact with 
"awareness"? Birth and death cannot hinder It. 


2. Buddha attained enlightenment. 


On the occasion of Buddha's Enlightenment Day, ÏI 
share storles of Zen Masters connected to 
Buddha's enlightenment to help you gaIn a deeper 
understanding of the meaning of enlightenment. 


During the Tống Dynasty, King Hiếu Tông visited 
Zen Master Phật Chiếu on the day of Buddha's 
enlightenment. 


The king asked, "What does It mean to say that 
Buddha attained enlightenment?" 


155 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


The Zen Master replied, "I dare say your Majesty 
has forgotten." 


The king immediately nodded. 


Have you seen this Zen Masters response? Why 1s 
1t that when the king asks, "What does attaining 
enlightenment mean?" Then the monk replied, 'I 
dare say your Majesty has forgotten?" 


Now I ask you, what did the king forget2 Surely 
you will think that the king forgot the night of the 
Sth day of the twelfth month of the lunar calendar. 
In history, 1t 1s recorded that the Buddha attained 
the Heavenly Eye Insight from the first watch to 
the second watch, Divine Knowledge in the third 
watch, and full Extinction of mental intoxicants 
from the fifth watch onwards. He then cormpleted 
the Six Knowledges, the Four Fearless Powers, the 
Eighteen Exclusive Dharmas, etc. Did the king 
forget about this? Surely notl 


What dịd the king forget? Here I will show you the 
forgotten point. In the Lotus Sutra, do you 
remember the chapter "The Prodigal Son"? The 
young man tiredly wandered back to look for his 
father. When he found his fathers house, he still 
couldnt remember, so he didnt recognize his 
father. The father recognized his son and wanted 
to keep him, but the young man panicked and ran 
away. Thus, the young man forgot that he was the 
son of a wealthy man, so he had to wander around 


156 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and beg. If the young prodigal met and recogn1zed 
his father immediately, then his life as a beggar 
would be over. That's a forgotten point. 


The second thing to forget is the drunk young man 
who was gIiven a precious pearl by his friend, tied 
to the cross on his shirt. Because he was drunk, 
the young man woke up and forgot that he had a 
precious pearl, so he stil wandered around 
begging. 


When that friend met hím again, he blamed the 
young man: "Why 1s the guy Ï gave a preclous 
pearl to still a beggar?" 


The friend immediately called back and pointed 
out, "The precious pearl I gave you 1n the past 1s 
still tied to the cross of your shirt. Why dịd you 
forget 1t and become a wandering beggar?" 


Immediately, the young beggar remernbered that 
he was holding the preclous pearl. Two things 
have been forgotten. The young man forgot that he 
was the son of a rịích man and that there was a 
precious pearl tied to the cross on his shirt. 


Of course, after being recognized by the rích man 
as his son, this young man will have treasures, 
gardens, fields, carriages, and servants... But all 
the treasures, gardens, fields, carriages, and 
servants... Jjust as expected, of course. It 1s 
1mportant for this young man to remermmber who he 


157 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1s. The most Important point 1s to remermber who 
this prodigal son 1s. 


Next, like a drunk man who suddenly remembers 
he has a pearl, then sells the pearl, only then can 
he afford to buy a new house, car, servanfs, efc. 
Those assets come later, Inevitably. But the 
Iimportant point about this beggar 1s that he 
"forgot" he has a preclous pearl. If this young man 
remembers the pearl In the corner of his shirt, 
then he has everything. 


What did Buddha attain when he achieved 
enlightenment?2 Is it about attaining "what Your 
MajJesty has forgotten"? Do you find 1t poignant or 
not? This statement may seem simple at fÍirst 
gliance and even absurd, but upon closer 
reflection, we realize that it actually directs us to 
the source of the Buddha's enlightenment. That's 
about the scriptures. 


Now, I will talk about Zen. I will discuss Zen 
teachers addressing key points that practitioners 
have forgotten and need to remernber. First, we 
will tell the story of Layperson Phó Đại Sĩ writing a 
poem, which has been translated from Chinese as 
follows. 


EUeru rught, uou hug Buddihha uuhle sleepmg. 
EUeru dau, uou uuake up uuth Buddha. 
You sứ and stand together uundth Buddha. 
You speqak, and uou dqare sửent together tuứdth 
Buddha. 


158 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


You œre not ƒar ƒronn Buddha at all, 

Just like a ƒorm and 1ts shadoUU. 

TƑ uou uuart to knouU tuhere the Buddha Luuert, 
1s right uuhere uou heard this UOIce. 


Have you seen the point? Every night you hug 
Buddha and sleep. Every day you wake up with 
Buddha. You and Buddha are so close, but why 
đid you forget2 Because you forgot, you failed the 
Buddha. The poet aims to guide you to where you 
can see Buddha. "If you want to know where the 
Buddha went, Its right where you heard this 
voice." Right at the place of speaking and listening 
1s where Buddha walked. The poet was a noble 
person. 


Now, I1ts the story of Monk Huệ Hải coming to 
meet Zen Master Mã Tổ. 


Mã Tổ asked, "What brings you here to ask for?" 


Huệ Hải replied, "I came here to learn about 
Buddhism." 


Mã Tổ said, "Your treasure ¡is there, but you can't 
find it. Why do you come here to ask for 1t?" 


Huệ Hải Immediately asked again, "What is Huệ 
Hải s treasure?" 


Mã Tổ said, "Right where you asked me!" 


Who can see? Yet, Monk Huệ Hải received the 


159 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


treasure and returned home freelyl In those two 
stories, Phó Đại Sĩ teaches that "If you want to 
know where the Buddha went, its right where you 
heard this voice,'" and Mã Tổ responds, "That's 
what youre asking mel" Through those two 
teachings, do you find it easy or not? 


Now I will explain those two points Íor you to 
consider. In this scenario, there is a father who 1s 
around thirty or forty years old, and a son who 1s 
seven or eight years old. Father and son were 
walking down the street when a sudden strong 
wind blew. 


The father said, "There 1s a strong wind blowing." 
The child asked, "Where 1s the wind?2" 


The father said, "Thats where the leaves vibratel" 
([s that correct?) 


Does pointing out where the leaves shake indicate 
where the wind 1s blowing? If thats all, the child 
will think, "The place where the leaves vibrate 1s 
the wind, and the wind 1s only limited to the place 
where the leaves vibrate." Is it right to think like 
that? So, how should you understand? 


Vibrating leaves are only a small part of the wind. 
When the wind fillls the sky, the leaves mmust 
vibrate as they meet Its force. However, the leaves 
of the trees mainly vibrate from the wind, not 
without It. lfyou say the wind 1s only in the part of 


160 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


the leaves that vibrate, 1ts not true, is it? And 1ƒ 
you claim that the vibrating leaves represent the 
form of the wind, that assertion is even more 
inaccurate. Because the form of the wind is not 
Just the movement of leaves; It 1s also all- 
pervading. 


Thus, we see the two Zen masfters pointing to the 
place of treasure and the place where Buddha 
went, similar to the father pointing to where the 
wind moved. Understanding it in this way, you will 
not be deceived! Thats what m telling you about 
the main point “"Where Buddha Goes” or 
"“I[reasure in Your Home." Here, the two Zen 
masters both point to the act of speaking and 
listening, asking and answering, but that 1s akin 
to pointing to a trembling leaf and claiming 1t 1s 
the wind, rather than the entirety of the wind. 


3. Ultimate meaning. 


Those who have read the book "Collection Of Stone 
And Sand" (Góp nhặt Cát Đá' may find 
themselves with questions about the Supreme 
Teachings. Why? The story 1s as follows. 


One day, a blind man came to visit his friend, but 
he was so engrossed 1n their conversation that it 
became dark. When he left, his friend lit a lantern 
and gavwe 1t to him. 


161 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


The blind man said, "To me, day is the same as 
night; there 1s no need for this." 


The friend explained, "Its fine for you, but other 
people will use this lamp to see and avoid youl" 


The blnd man, upon hearing that It was 
reasonable, took the lamp and left. When the blind 
man walked sorme distance, someone suddenly 
bumped into him. The blind man shouted, "Who 1s 
that? Don't you see Ứm holding the lamp?" 


The other replied, "Sir, your light has been out for 
a long timel" 


After reading the story above titled "The Supreme 
Teaching," can you identify any aspects of the 
Supreme Teaching? How confusinegl Is it true that 
a blind person, even 1f kindly given a larmp to hold 
1n his hand, still cannot prevent himself from an 
accident? On the contrary, you have to open your 
eyes yourself; only then will the lamp be effective. 


Likewise, 1ƒ you want to escape the cycle of birth 
and death, no one can do 1t for you. Even 1f you 
are presented with a sublime and marvelous 
Dharma, I1f you cannot perceive it yourself, that 
Dharma serves only as a temporary support, and 
at times, it can even be harmful. So the ancients 
said, "Delicious food can turn into poisonl" 


Therefore, even though the Buddhas have spent 
mmany lifetimes preaching the Dharma, we are still 


162 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


at a loss, not knowing the day we will escape birth 
and death. Because no matter how mmuụch Buddha 
and the Patriarchs have mercy on us, they only 
provide termporary support. lf you refuse to open 
your eyes and cling to the words of Buddha and 
Patriarchs, adopting the understanding of the 
ancients as your own, will you ever be liberated? 


Do you stil remermber the story of Monk Hương 
Nghiêm Trí Nhàn? The monk at Patriarch Bá 
Trượngs monastery was renowned for providing 
ten answers when asked a question. However, 
after Patriarch Bá Trượngs passing, the monk 
visited Zen Master Qui Sơn and, when posed with 
a question, he remained silent. 


Qui Sơn said, "I heard that when you were at Bá 
Trượngs monastery, you gave fen answers Uupon 
hearing a question. What 1s the sentence before 
'Your parents haven't been born yet'?" 


The monk was confused by the question and 
couldnt answer I1t. Upon returning to his room, 
the monk searched through all the books he had 
studied, seeking an answer, but he could not find 
one. The monk lamented, "A cake drawn on paper 
cannot satisfy a hungry stomach." 


Then, the monk asked Qui Sơn to answer. Qui 
Son said, "If I tell you, you will curse me later. 
Because what I said 1s my business and has 
nothing to do with you." 


163 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Anything obtained from the outside is not a real 
treasure. Anything that reles on others Íor 
understanding 1s not pertinent to an Individual's 
responsibiliies. Monk Hương Nghiêm took all of 
his books, burned them, said goodbye, and left. 


One day, in Nam Dương, while hoeing grass on the 
mountain, Monk Hương Nghiêm picked up a 
pebble and threw it Into a bamboo tree, creating a 
loud noise. The monk suddenly understood and 
burst out laughing. The monk returned to the hut, 
bathed, burned incense, bowed to Qui Sơn, and 
praised: "The Venerable is compassionate and 
shows great gratitude, like parents. In the past, 1Í 
you had clearly stated it, it would have been 
difficult for me to understand it today." 


That 1s, you have to discover the meaning yourself 
1n order to truly experience the Dharma. That's 
why Nham Đầu in Ngao Sơn once said to Tuyết 
Phong: "What comes from the door is not the 
treasure In the house. lf you want to promote 
øreat teaching, everything must come Írom VOUT 
heart. At that time, the treasure will accormpany 
you, covering the sky and the earth." This means 
that 1f the treasures in the house must be taken 
out and used by you, and cannot be brought from 
others to use or preserve, then there will be tines 
when you will have to return them, and in the end 
you will still be left empty-handed. 


From there, you will understand the profound 


164 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


meaning of the Lotus Sutra, specifically in the 
chapter "Bodhisattvas Emerging from the Earth." 
Great Bodhisattvas from many faraway places 
came before Shakyamuni Buddha, saying that If 
the Buddha accepted, they would stay in this 
Samsara realm after the Buddha passed away to 
protect and uphold the Lotus Sutra. The Buddha 
đid not accept and replied, “There 1s no need for 
you to protect and uphold this sutra. Why? In this 
Samsara world, there are countless Great 
Bodhisattvas, each with countless followers. They 
have the ability to protect this sutra."” 


When Buddha spoke those words, the realm of 
Samsara 1n the Universe of the three kinds of 
thousands of worlds, all lands trembled and 
cracked.  Among them, countless Great 
Bodhisattvas rose from undergroundl After Just 
hearing 1t, do you think Buddha's teachings seem 
too spectfic to a certain region? However, If you dig 
deeper, you will see the profound meaning. The 
Lotus Sutra symbolizes "Buddhas Vision and 
Knowledge" or the Iinherent awareness in each 
person. lf you want to protect your Iinherent 
awareness, cach one of you has to take 
responsibility for 1t individually, and cannot rely 
on others to safeguard and preserve your own 
inherent awareness. Therefore, Buddha did not 
accept Bodhisattvas from far away who came to 
protect the Lotus Sutra. 


165 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


At this point, you would understand why Zen 
practitioners say there are two types of wisdom: 
wisdom attained through learning and self- 
attained wisdom. You have to learn and cultivate 
to gain the first type of wisdom, which has 
temporary value, not permanent and ultimate 
wisdom. 


Meanwhile, teacherless wisdom is what each 
person discovers for themselves, not from the 
words of others, nor given to you by anyone; that 
1s the "ultimate true wisdom." The individual who 
attains this type of wisdom has reached a crucial 
point on the path to enlightenment and will no 
longer be reborn Into delusion. The source of 
liberation 1s here. 


In short, Zen Buddhism primarily aims to help 
individuals realize this teacherless wisdom and 
nothing more. Thats why many Zen masters use 
shouting or hitting sticks to help you perceive and 
experience the "presence of the teacherless 
wisdoml!" A person who has reached this poIint can 
open their mouth and say, "From now on, I will no 
longer be deceived by the tongues of the Venerable 
Monks in the world!" Thats when you live strongly 
1n your own light. 


The old books record that Zen Master Nam Viện 
Huệ Ngung asked Phong Huyệt, "When you are 
struck with a Southern stíck, how do you 
respond?" 


166 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Phong Huyệt replied, "The negotiatlon 1s very 
special," and then asked, "And with Venerable 
here, how do we negotiate with that stick?" 


Nam Viện raised his stick and said, "Under the 
stick of the non-arising of dharmas, you will see 
opportunities but you will not see any teacher." 


Upon hearing that sentence, the monk understood 
completely. With just one stroke, the monk 
1mmediately lost the distinction between host and 
cuest. He rose to lie without support, and from 
then on, he could shoulder big tasksl 


One day, Nam Viện asked, "Did you hear what 
Lâm Tế said when he was about to pass away?" 


Monk Phong Huyệt replied, "I heard." 


Nam Viện said, "Lâm Tế mentioned that people 
should be aware that when Lâm Tếs Dharma eye 
falls upon the blind donkey, it will vanish. Lâm Tế 
1S Uusually as fierce as a lion, ready to attack 
anyone he encounters; so why was he so 
pessimistic as he neared death?" 


The monk replied, "When he was about to die, 
Lâm Tế revealed a secret: if he disclosed 
everything, there would be no more secrets. ' 


Nam Viện asked again, "Why didnt Tam Thánh 
Huệ Nhiên say anything?" 


The monk replied, "I was truly close, accepted 1nto 


167 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


the house, not like the person walking outside the 
gate." 


Nam Viện nodded. Do you understand what Phong 
Huyệt wanted to say? Only the person ¡in the 
house can understand this point, not someone 
with an evil mind who can peep. Therefore, Phong 
Huyệt said, "I was truly close, accepted Into the 
house, not like the person walking outside the 
gate." Nam Viện wanted to clarify Phong Huyệt's 
vision. Through this staterment, he confirmed that 
the monk was livinng In that knowledge without 
any doubt. Nam Viện nodded therel 


Only by understanding this point can you truly 
embrace lie amidst the screams and laughter, 
rising above the sticksl Once you understand, you 
have a wayl! Zen Master Ÿ Ngộ in Pháp Xương once 
said, "]ƒ uou understand through trƒerence and 
cũng to the sửence rm Tù Da cứu, 1t ts rmnerelu an 
tữmitation oƒ Zen Buddhism. ]ƒ ou grasp onto the 
tale oƒ Thứu Lãnh rmnountam, uuhere Buddha raised 
the flouuer branch, the ƒlouuer LuủÏ turn rmto potson. ]lƒ 
uou cũng to the storu oƒ sứtng uudh uour ƒace 
agqrnst the Luall ƒor nữne edrs, tt LUiÏ onl conƒfuse 
the Zen Buddhism passed douun bụ the ancestors. 
T uou mstst on the tale oƒ passq on the rnonKS 
robe dt rmidrught, uou tui rnisiead ƒuture students. 
TƑ uou belieue that Mã Tổ said that the mnd is the 
Buddha, uou are sữnplụ huggng qa tree and uuatng 
ƒor the rabbư. Iƒ uou beleue uuhat Bàn Sơn sơid, 


168 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


that tt is not the mưnd, and tt 1s also not Buddha, tt 
can onl be called rmmn”ăing mnud th UUater. Seerng 
and knoung like that spols the stule oƒ the 
patrtarch and destrous the Sakua ƒamiiu.' 


Why? Regarding the Iissue of maintaining silence 
1n the city of Ty Da, it pertains to the tale of Duy 
Ma Cật's silence, which was praised by Bồ Tát Văn 
Thủ; one must look beyond the silence, not linger 
there. The story of raising the lotus branch high at 
Thứu Lãnh mountain 1s a reference to the tale 
from the Linh Sơn Dharma Assembly. It recounts 
the moment when the World-Honored One lifted 
the lotus branch high, causing Ca Diếp to smIile. 
To grasp this concept, one must be adept at 
perceiving beyond the literal Iinterpretation, rather 
than focusing solely on the flower branch. 


The story of nine years spent gazing at the wall 
serves as a reminder of Tổ Đạt Ma's nine-year 
meditation in Thiếu Thất cave. If one sinply waits 
for the right opportunity to come without taking 
action, how can enlightenrment be achieved? The 
story of passing on the robe at night 1s 
reminiscent of the Ngũ Tổ passing the robe and 
bowl to the Lục Tổ in the room. ITf its a temporary 
situation, then consider that everyone has theIr 
own nature, so why should it be kept a secret2 Mã 
Tổ suggests that this mind ¡is Buddha; you should 
sinply use this concept temporarily to overcome 
the chaos. Regarding Bàn Sơn, he said that the 


169 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


true mind 1s neither the mind nor Buddha. He 
emphasized that this true miínd ¡is not isolated 
somewhere, but rather the Zen Master Instills In 
us a breath of le, guiding us towards a path of 
living, discouraging us from mnerely following the 
ways of the past and clinging to obsolete 
knowledge. 


If you continue to believe in the explanatlons of 
the ancients, you will confine yourself within the 
old framework and be unable to perceive the living 
Buddha and Patriarchs. Zen Master Hoàng Long 
also taught, "Once you leave the door, Wave VOUT 
hand and go straight; dont bother thinking about 
who is guarding the door." If you still hesitate, 
your nose will be led by sormeone else's hand. 


So, now_ you understand what the Ultimate 
Meaning 1s, right? That is to say that each person 
must awaken themselves, enlighten their minds, 
open their eyes, and see the truths of the past and 
present. It is the awakened and radiant mind that 
1s the ultimate source of liberation. Besides, no 
one can liberate you but yourself. If you have all 
these causes, then you have all the causes to 
become a Buddha; there 1s no doubt about 1t. 


To conclude about the Ultimate Meaning, lets 
listen to the story of monk Đức Sơn 1n Long Đàm. 
One night, the monk stood waiting when Zen 
Master Sùng Tĩn said, "Its late at night. Why don't 
you rest?" 


170 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


The monk greeted, then walked out, and returned, 
saying, "Its dark outside." 


Sùng Tín lit the candle and gave it to Đức Sơn. 
When Đức Sơn was about to take it, Sùng Tin 
1mmediately blew 1t out. Right there Đức Sơn had 
his great enlightenmentl Why did Sùng Tin light 
the lamp and then immediately blow 1t out as soon 
as Đức Sơn took 1t? So, what does It mean to 
receive next? Here we hear again the story of the 
Ngũ Tổ Hoàng Mai taking the Lục Tổ across the 
river. At that time, Lục Tổ grabbed the oar and 
said, "When I was still confused, I asked the 
teacher to save me; now I have to save myself." 


Through this saying, you have realized that the 
essence of lighting the lamp and handing it to Đức 
Sơn is: "When the student 1s still perplexed, seek 
the teacher's guidance for rescue." As soon as Đức 
Sơn received it, Sùng Tín Immediately blew 1t out, 
indicating, "Now, you must save yourself." Right 
there, students must take the oars themselvesl If 
you understand this, you will understand the 
other Idea clearly. The three generatlons of 
Buddhas and the great Patrlarchs also taught that 
you must skillfully recognize and preserve this 
point. Only then can you save yourself; Buddha 
and Patrlarchs will not be In vainl 


In short, no matter how sublime Tathagata's 
Dharma is, If you do not practice it with 
wakefulness and awareness, it will be difficult to 


171 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


see Its useful value. On the contrary, you mnust 
actively immerse yourself in the Dharma, which 1s 
the magical gateway that leads you out of 
sufering. Only then will you understand what 
"Ultmate Meaning" 1s. 


172 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


PHÂN III: TRÍCH GIẢNG THIỀN SỬ 


1. Đạo tại trước mắt 

Có uị Tăng đến hỏi Thiền Sư Duu Khoan: 
(Đạo tại chỗ nào? 

Sư đáp: 

(Chỉ tại trước mắt. 

(Sao tôi chẳng thấu? 

(Do ông có ngã nên không thấu. 


(Tôi có ngã nên chẳng thấu, Hòa Thượng có 
thấu chăng? 


(Có ông, có ta lăng xăng cũng chẳng thấu. 


173 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


(Không tôi không Hòa Thượng lại có thấu 
chăng? 


(Không ông không ta, di lại câu thấu? 

Bình: 

Đạo là cái gì mà lại câu thấy, vừa nghĩ thấy đạo, 
đạo đã thành cái bị thấy. Vừa thấy kia đây càng xa 
tít. Thế nên nói: Chỉ buông xả cái thấy hai tức là 
đạo rồi, nói gì thấy chẳng thấy. 

Chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ 

Còn tìm tức biết anh chưa thấy. 

2. Sáu căn tức giải thoát 

Thiên Sư Quảng Trừng, ở Đại Đồng Tào Châu. 
Có uị Tăng đến hỏi: 

(Làm thế nào diệt được sáu căn? 

Sư nói: 


(Hươi kiếm chém hư không, đâu thể gâu 
thương tích cho các uật. 


Bình: 

Sáu căn vốn không có lỗi, lỗi tại phân biệt mà khởi 
tham sân, phân biệt nếu không, tham sân từ đâu 
mà có, ngay đó sáu căn tức giải thoát, đâu cần diệt 
chẳng diệt? 


174 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
3. Chẳng làm việc gì? 
Thiền Sư Dược Sơn Duu Nghiễm, một hôm 
đứng hầu Hòa Thượng Thạch Đầu. Hòa Thượng 
hỏi: 
(Trong ấu ông Iàm uiệc gt? 
Sư thưa: 
(Một uiệc cũng chẳng làm. 
(Thế ấu thì ngồi không chăng? 
(Nếu ngồi không tức là làm. 
(Ông nói chẳng làm, là chẳng làm uiệc gì? 
(Ngàn Thánh cũng chẳng biết. 
Bình: 


Vậy ai biết cái chỗ chẳng làm? Nếu có chỗ tức 
thành cái bị biết rồi! 


Thế nên, ngồi không mà tỉnh sáng tức thiền. Ngồi 
mà kềm tâm là chưa thoát khỏi Nhị thừa, ngồi mà 
tâm chạy đầu này đầu kia là thuộc phàm phu. Nếu 
còn thấy có chỗ làm tức còn bị trói. Tuy nhiên chớ 
hiểu không làm là ngồi không mặc tình tâm ý chạy 
Đông chạy Tây là lầm! Do đó nói: Chỗ này "ngàn 
Thánh cũng chẳng biết". Đó là cái chỗ chẳng làm. 


4. Ông nay biết ta chăng? 


175 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thạch Đầu Hụ Thiên đến tham uấn Thiền Sư 
Hành Tư. 


Sư hỏi: 

(Ông từ phương nào đến? 

Hụ Thiên thưa: 

(Con từ Tào Khê đến. 

(Đem uật gì đến? 

(Khi chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. 


(Nếu thế ấu sao chẳng dừng đi, đến Tào Khê 
làm gì? 


(Nếu không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất. 
Hụ Thiên lại hỏi: 

(Đại Sư ở Tào Khê có biết Hòa Thượng chăng? 
(Ông nau biết ta chăng? 

(Biết, lại đâu thể biết đặng. 

(Loài có sừng tuụ nhiều, chỉ một con lân là đủ. 
Bình: 

Hỏi: "Đem một vật gì đến", đáp: "Khi chưa đến 
cũng chẳng mất" là cái đó vốn sẵn có. Hỏi: "Nếu 
thế ấy sao chẳng dừng đi, đến Tào Khê làm gì?". 
Đáp: "Nếu không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất" 


176 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 

là tuy vốn sẵn có nhưng nếu không nhờ thiện tri 
thức chỉ cho thì đâu thể biết được. Hỏi: "Ông nay 
biết ta chăng?", đáp: "Biết lại đâu thể biết được" là 
cái chỗ đó mắt Phật cũng không thể thấy. Cuối 
cùng câu "Loài có sừng tuy nhiều nhưng một con 
lân là đủ", thầm tự biết là đủ. 

5. Thấy hoa đào nở 


Thiền Sư Chí Cần ở Linh Vân Phước Châu, 
người Trường Khê Bốn Châu. Ban đầu ở chỗ 
Ngài Qui Sơn, nhân thấu hoa đào ngộ đạo. Sư 
có [làm kệ: 
Tam thập niên lai tầm kiếm khách 
Cơ hồi lạc diệp hựu trừu chỉ 
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực đáo như kim cárnth bất nghỉ. 

Tạm dịch: 
Ba chục rrăm qua tầm kiếm khách 
Bao lần lá rụng lại uin cành 
Từ khi thấu được hoa đào nử 
Mãi đến ngàu nau lại chẳng nghỉ. 
Tổ Qui Sơn xem bài kệ uà hỏi chỗ sở ngộ của 
Sư mới biết có chỗ khế hợp uới Ngài. Tổ bảo: 
“Theo duuên ngộ đến chỗ tột, hằng không Iui 
sụt, ông phải tự khéo giữ gìn". 


177 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Bình: 
Thử hỏi chỗ nào là chỗ Ngài Linh Vân ngộ? Có 
phải ở hoa đào chăng? Và đâu là chỗ chẳng nghỉ? 
Nếu cho cái ngộ ở chỗ hoa đào thì tại sao mỗi năm 
xuân về chúng ta vẫn thấy hoa đào nở mà không 
ngộ? 
Chớ thấy hoa đào tâm kiếm khách 
Quên rằng ôm ấp đã bao năm! 
6. Chẳng phải xưa nay 
Thiên Sư Sở Nam ở núi Thiên Khoảnh, Hàng 
Châu. Ban đầu Sư tham uấn Thiền Sư Phù 
Dung, Phù Dung thấu bảo: "Ta chẳng phải Thầu 
ông. Thầu ông là Hoàng Bá". Sư lễ bái đến 
Hoàng Bá. 
Hoàng Bá hỏi: 


(Hình ảnh (ảnh tượng) ông khi chữa hiện trong 
tam giới (ba cõi) như thế nào? 


Sư thưa: 

(Tức hiện nau đâu phải có. 

Hoàng Bá nói: 

(Có không gát lại, tức hiện nau như thế nào? 
Sư thưa: 

(Chẳng phải xưa na. 


178 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Hoàng Bá nói: 
(Pháp nhãn của ta chính nơi ông. 
Bình: 
Như vậy ai biết được hình ảnh khi chưa hiện trong 
ba cõi? Cái này chẳng thuộc xưa nay, vượt ngoài 
giới hạn của thời gian: 
Tuy có hiện thân trong ba cõi 
Hiện tại có gì trói được y!l 
7. Châu Ma nỉ 
Thiền Sư Tổ hiệu Vân Tế ở núi Chung Nam. 
Ban đầu đến tham uấn Ngài Nam Tuuên, Sư 
hỏi: "Mỗi người có hạt châu Ma nỉ mà người 
chẳng biết. Hạt châu ấu ở trong tàng (kho) Như 
Lai phải chính mình nhận được. Thế nào là 
Tùng?” 
Nam Tuuêền đáp: 
(Cùng ông qua lại đó là Tùng. 
(Khi chẳng qua lại thì thế nào? 
(Cũng Ià Tàng 
(Thế nào Ià châu? 
Ngài Nam Tuuền liền gọi: 
(Sư Tố. 


179 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Sư Tổ Iiền ứng thỉnh: 
(Dạ! 
Ngài Nam Tuuền nạt: 
(Đi đi! Ông chẳng hội lời ta nói. 
Sư Tổ từ đâu có chỗ tỉn uào. 
Bình: 


Qua tiếng kêu dạ, Sư Tổ đã thấy được hạt châu Ma 
NI. 


S. Không người biết đặng y 

Khoảng miên hiệu Trỉnh Nguuên đời Đường, 
ban đầu Sư (Thiền Sư Linh Mặc) đến trụ ở đạo 
tràng Bạch Nhai, sau đến Ngũ Duệ. 

Có uị Tăng đến hỏi: 

(Vật gì lớn nhất trong trời đất? 

Sư đáp: 

(Không người biết đặng u. 

(Lại có thể điêu khắc chăng? 

(Ông hạ thú thử xem? 

(Trong cửa uiệc nàu trước sau như thế nào? 
(Ông nói trước mắt, từ thành đến nau bao lâu? 


180 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
(Học nhân chẳng hội. 


(Cái hỏi nàu của ta, chẳng phải cái hỏi của 
ông. 


(Hòa Thượng há không chỗ tiếp người. 

(Đợi ông câu tiếp ta liền tiếp. 

(Xin thỉnh Hòa Thượng tiếp. 

(Ông kém thiếu cái gì? 

(Làm sao được uô tâm? 

(Núi nghiêng lấp biển thường uên tịnh. 

Đất chuuến ngủ khò hú động u. 

Bình: 

Cái thể bằng trời đất kia, không lệ thuộc không 
gian, thời gian, cũng chẳng do tạo tác thành. Nếu 
sống được với cái đó thì tất cả động tịnh của thế 
gian không gì lay chuyển được. Đó là chỗ không 
người biết đặng! 

9. Ông hỏi cái gì? 

Có uị Tăng đến hỏi Hòa Thượng Phước Khê: 
(Thế nào là tự ký? 

Phước Khê đáp: 

(Ông hỏi cái gì? 


181 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
(Hòa Thượng há không phương tiện? 
(Ông đến đâu hỏi cái gì? 
(Cái gì là điên đảo? 


(Hôm nau ông đáng ăn gậu trong tau của Lão 
Tăng. 


Bình: 

Hỏi ở trong đáp. 

10. Trông hoa trên đá 

Hòa Thượng Thạch Đầu bảo: 

(Nói năng động dụng chớ đính mắc. 
Thiền Sư Dược Sơn Duu Nghiễm thưa: 


(Không nói năng động dụng cũng chớ dính 
mắc. 


(Ta trong ấu một mũi kim cũng chẳng Iọt. 
(Con trong ấu như hoa trồng trên đá. 
Thạch Đầu chấp nhận 0uà nói kệ khen: 
Tùng lai cộng trụ bất tri danh 

Nhậm uận tương tưởng chỉ ma hành 


Tự cổ thượng hiền giai bất thức 


182 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 

Tạo thứ phàm Iưu khởi khỏủ mỉnh. 

Tạm dịch: 
Từ xưa chung ở chẳng rõ danh 
Ngồi đứng theo nhau trong các hành 
Chư thánh từ xưa còn chẳng biết 
Hà huống phàm phu có thể rành. 
Bình: 


"Nói năng động dụng chớ dính mắc" là chẳng chấp 
có. "Chẳng nói năng động dụng cũng chẳng dính 
mắc" là chẳng chấp không. "Ta trong ấy một mũi 
kim cũng chẳng lọt, con trong ấy như hoa trồng 
trên đá" là bặt cả có không, tâm hằng miên mật 
không một điểm dính mắc, không một kẻ hở, tức 
là hằng sống trong ấy. Rõ được chỗ này liền rõ cái 
kẻ "Từ lâu chung ở chẳng biết tên". Vì y không tên 
tuổi vậy. 


11. Thượng đường 
Thiền Sư Dược Sơn Duu Nghiễm dạu chúng: 


(Tổ Sư chỉ dạu phải khéo bảo hộ, khi tham, 
sân, sỉ cần thiết phải ngăn cấm chẳng để nó 
tăng trưởng. Nếu ông muốn biết câu khô ở 
Thạch Đầu, cần phải gánh uác chỗ thật (thân 
câu) không nhánh Iá mới được. Tuụ nhiên như 
thế, phải nên tự xem, chẳng được đứt bặt nói 
năng. Tôi nau uì ông nói năng, để hiến bàu cái 


183 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


không nói năng. Cái ấu xưa nqau uốn không tai, 
mắt, tướrtg 10 U.U... 


Có uị Tăng hỏi: 

(Làm thế nào khỏi bị các cảrth làm mê lầm? 

Sư đáp: 

(Ngoại cảnh có gì ngại ấược ông. 

(Con chẳng hội. 

(Cảnh đâu [làm ông rnê lầm? 

Bình: 

1. Cái cội nguồn chân thật ấy là cái không ngôn 
ngữ, còn có ngôn ngữ chỉ là cành lá. Cho nên nói: 
"Cái ấy xưa nay vốn không tai, mắt, tướng mạo 
N 

2. Cảnh vốn không làm lầm người, chỉ tại người tự 
lầm cảnh. Nghĩa là tự mê mình mà chạy theo cảnh, 
thành ra bị cảnh chuyển, không thấy được sự thật. 
Nếu ngay nơi cảnh mà tỉnh giác trở lại thì có gì 
chướng ngại? 


12. Sanh diệt khứ lai 


Thiền Sư Như Mãn ở Phật Quang, Lạc Kinh đáp 
những câu hỏi của 0uua Đường Thuận Tông. 


Vua hỏi: 


184 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


(Phật đản sanh từ phương nào đến? Khi nhập 
diệt đến phương nào? Đã nói Ngài thường trụ 
ở đời. Vậu nqu Phật ở đâu? 


Sư đáp: 


(Phật từ uô uì đến, khi diệt độ trở uê uới Uô Uuỉ. 
Pháp thân đồng hư không, thường trụ chỗ uô 
tâm, có niệm uê uô niệm, có trụ uề uô trụ, đến Uuì 
chúng sanh đến, đi uì chúng sanh đi, trong 
sạch chân thật như biển, thể hằng uắng lặng. 
Người trí khéo xét biết, chớ sanh riệm hồ nghỉ. 


Vua hỏi: 


(Phật đản sanh tại Vương cung khi nhập diệt 
giữa rừng Song Thọ, thuuết pháp 49 năm, tại 
sao nói Phật không nói một pháp? Núi sông, 
biển lớn, trời đất, rnặt trời, mặt trăng trải qua 
thời gian (thời chú cũng đều hoại diệt, tại sao 
nói chẳng sanh, chẳng diệt? Những điều nghỉ 
ấu xin bậc trí khéo giản trạch. 


Sư đáp: 


(Thể tánh của Phật uốn uô ui, do mê tình (chúng 
sanh) uọng phân biệt, pháp thân đồng hư 
không, chưa từng có sanh diệt, có duuên Phật 
ra đời, hết duuên Phật nhập diệt. Những nơi 
giáo hóa chúng sanh cũng như bóng trăng 
hiện trong rurớc, chẳng phải thường, chẳng 
phải đoạn, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, 
sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa 
từng diệt. Thấu rõ chỗ uô tâm tự nhiên không 
có một pháp để nói. 


185 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Vua nghe xong rất uui u¿ 0uà càng kính trọng 
Thiền Tông. 


Bình: 


Ngài chỉ thẳng Phật Pháp thân không sanh diệt 
đến ởi, có đến đi là thuộc Hóa thân. Tuy hiện có 
sanh diệt đến đi mà thể hằng vắng lặng, như bóng 
trăng trong nước không thể nói có hay không. Nếu 
thấy được chỗ không tâm thì Phật thường hiện 
tiền, nhận được chỗ không tâm liền thấy "Phật 
không nói pháp". Phải khéo nhận kỹ chớ kẹt trên 
ngôn từi 


13. Từ trong ấy ra 

Thiền Sư Hụ Thiên ở núi Nam Nhạc, Thạch 
Đầu. Sư con nhà họ Trồn, quê ở Cao Yếu, Đoqrt 
Châu. Ban đầu đến Tào Khê đặng độ. Khi Sư 
chưa thọ giới Cụ túc lại gặp lúc Lục Tổ thị tịch. 
Vâng lời di chúc, Sư đến uết kiến Ngài Thanh 
Nguuên uà xin u chỉ. 

Một hôm, Thanh Nguuên hỏi Sư: 


(Có người nói Lãnh Nam (nơi Lục Tổ ở) có tỉn 
tức (đại đạo) phải chăng? 


Sư thưa: 
Có người chẳng nói Lãnh Nam có tin tức. 
(Nếu thế ấu Đại tạng, Tiểu tạng từ đâu rmnà ra? 


(Từ trong ấu mà ra. 


186 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Ngài Thanh Nguuên gật đầu chấp rrhận. 
Bình: 
Cái gì là trong ấy? 
(Ba đời chư Phật thường hộ niệm! 
14. Đãi gạo 


Ở Động Sơn, Tuuết Phong đang đãi gạo, Khâm 
Sơn hỏi: 


(Đãi cát bỏ gạo haụu đãi gạo bỏ cát? 
Sư đáp: 

(Gạo cát đồng thời bỏ. 

Khâm Sơn hỏi: 

(Đại chúng lấu gì ăn? 

Sư bèn lật úp thau đãi gạo. 


Khâm Sơn nói: Cứ theo nhân duuên nàu huunh 
hợp ở Đức Sơn. 


Trong đâu ai có thể đáp một câu để khỏi bị 
người kiếm điểm xem? 


Bình: 
Gạo là gạo, cát là cát chẳng dính dáng gì đến việc 


kial 


187 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


ho ấn 


PARTHI: 


DHARMA TALKS ON ZEN 
ANECDOTES 


1. The Path is before your eyes 


A monk came to ask Zen Master Duy Khoan, 
"Where is the Path?" 


The Zen Master replied, "Only in front of your 
eyes.” 


"Why dont I see 1t?" 
"Because you see there 1s a self, you don't see 1t." 


"Dear Venerable Master. I see a self, so I don't see 
1t. But, do you see 1t?" 


"If anyone sees things as you or me, they cannot 
See íT. 


"Venerable sir. If one sees neither you nor me, can 


188 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
he see 1t?" 


"While seeing neither you nor me, who wants to 
see 1t?" 


COMMENT: 


What is the path that you seek to see? As soon as 
you think of seeing the path, the path becomes 
what 1s seen. As soon as you see it here or there, 
you wIll be further away from the path. Therefore, 
1t is said that simnply letting go of the dual view 1s 
the path, without the need to discuss seeing or not 
seeIng. 


As long as you stay in the present moment, you 
can always find peace of mind. 


If you are still searching for it, that means you 
have not found it yet. 


2. The sỉx senses mean liberation. 


A monk asked Zen Master Quảng Trừng In Đại 
Đồng Tào Châu, "How can I destroy the six 
senses?" 


The Zen Master replied, "Thats like wielding a 
sword to cut empty space. It can t hurt things." 


COMMENT: 


There 1s nothing wrong with the six senses. 


189 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Wrongs appear due to discrimination, leading to 
the emergence of greed and anger. lí 
discrimination disappears, where does greed and 
anger come from? Right there, the six senses are 
liberated. There 1s no need to destroy them. 


3. Nothing to do. 


One day, Zen Master Dược Sơn Duy Nghiễm stood 
next to Venerable Thạch Đầu. 


The Venerable asked, "What are you doing there?" 


Dược Sơn Duy Nghiễm replied, "Do not do even 
one thing." 


"That's It. Are you sitting Idle?" 
"IfIm sitting idle, ve already done something." 


"You say you don't do anything, what do you mmean 
you dont do anything?" 


"Not even a thousand saints know." 
COMMENT: 


So, does anyone know the meaning of doing 
nothing? If something 1s left undone, it Iindicates 
that the practitioner has become sormnething to be 
knownl 


Therefore, sitting still In shining awareness 1s 


190 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


meditation. If you sit and restrain your mind, you 
have not yet escaped the Two Vehicles. If your 
mind wanders from one direction to another while 
sitting, you are an ordinary person. If you still fnd 
sornething to OCCUpy your mind, it means you are 
still preoccupied. However, don't assume that not 
taking any action means just sitting idle, or that 
letting your thoughts wander aimlessly In any 
direction ¡is acceptablel Therefore, It 1s said, 
"Thousands of saints do not know this point." 
There's nothing to do. 


4. Do you know me now? 


Thạch Đầu Hy Thiên came to consult Zen Master 
Hành Tư. 


Hành Tư asked, "Where do you come from?" 
Hy Thiên said, "I come from Tào Khê." 
"Did you bring anything?" 


"As long as I havent reached Tào Khê, I won't lose 
anything." 


"If thats the case, why didnt you go in the first 
place? Why did you come to Tào Khê?" 


"After arriving at Tào Khê, I realized it was not 
lost." 


Hy Thiên asked agaIn, "Does the Great Master In 


191 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Tào Khê know you?" 
"Do you know me now?" 
"I know. I can't help but know." 


"Even though there are many species with horns, 
Just one unicorn 1s enough." 


COMMENT: 


Look at the question "Did you bring anything?" It 
was replied, "As long as I haven't reached Tào Khê, 
I wont lose anything." This means that the thing 
has already existed. 


Look at the question "If thats the case, why didn't 
you go ¡in the first place? Why did you cormne to Tào 
Khê?" It was replied, "After arriving at Tào Khê, Ï 
realized 1t was not lost." This means that the thing 
has already existed, but you need a good teacher 
to help you see If. 


Look at the question "Do you know me now?" Ịt 
was replied, "I know. I can't help but know." This 
means that even the Buddha's eyes cannot see it. 


Look at the sentence "Even though there are many 
specles with horns, just one uinIicorn is enough." 
Meaning, when you secretly know it, thats 
enoupgh. 


S5. Seeing peach blossoms blooming. 


192 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Zen Master Chí Cần resides in Linh Vân Phước 
Châu and is from Trường Khê Bổn Châu. Initially, 
Chí Cần was at Zen Master Qui Sơn's place. Upon 
seeing the peach blossoms, he was immnediately 
enlightened. The monk wrote a poem as follows. 


Durimg the past 30 uears, I haue been searching ƒor 
the SuUuordsman, 

€XDp€rlencing nurnerous 1mnstances oƒ seemqg leques 
ƒalling and branches shakmdg. 

From the moment I sau the peach blossoms bloom 
untl nouu, I no longer hque an doubfs. 


Patriarch Qui Sơn read the poem and asked about 
the monk's understanding of the path. Only then 
đdịid he know that the monk had an understanding 
consistent with Patriarch Qui Sơn's. Patriarch Qui 
Sơn said, "Watch yourself carefully, follow the 
conditons to experience enlightenment to the 
utmost, dorrt let it slip." 


COMMENT: 


You should ask yourself what Zen Master Linh 
Vân's enlightenment was. Is it peach blossorms? 
Where ¡1s there no doubt2 If it ¡1s said that 
enlightenment lies in peach blossoms, then why 
do you see peach blossoms blooming every year 
but not enlightenrmnent? 


Dont look for the swordsman where you see peach 
blossoms, forgetting that youve been embracing 


193 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


him for so many years. 


6. Not in the past, and not now. 


Zen Master Sở Nam at Thiên Khoảnh Mountain, 
Hàng Châu. Initally, Sở Nam consulted Zen 
Master Phù Dung, who responded, "IÏ am not your 
teacher. Your teacher 1s Hoàng Bá." Therefore, Sở 
Nam came to pay homage to Hoàng Bá. 


Hoàng Bá asked, "What 1s your Iimage like when 
you have not yet appeared 1n these three realms?" 


The monk replied, "lt means now, not existing." 


Hoàng Bá said, "Letfs not discuss existence or 
non-existence anymore. So, what 1s it like now?” 


The monk replied, "Neither in the past nor now." 
Hoàng Bá said, "My Dharma eye belongs to you." 
COMMENT: 


So, who can recognize the Image before It appears 
in the three realms?2 This does not belong to the 
past or the present; It has transcended the limits 
of time. 


Euen though that person rmmanfests mm the three 
realms, 
there 1s nothmqg that can bưmd that person qœt 
present. 


194 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


7. The Ma Ni Pearl 


The monk's name was Tổ, also known as Vân Tế, 
and he resided in Chung Nam Mountain. Initially, 
when he came to consult Zen Master Nam Tuyền, 
the monk asked, "Every person has a Ma Ñi pearl 
that they don't know about. That pearl 1s In the 
Tathagata Treasure and must be recognized by 


each person. Why is it called Treasure?" 


Nam Tuyền replied, "Thats the treasure that has 


cormne back and forth with you." 


Tổ asked, "What happens when you dont come 


back and forth?" 

"IEs also treasure." 

"What 1s a pearl?" 

Nam Tuyền immediately called out, "Tổ." 
Tổ immediately responded, "Yesl" 


Nam Tuyền scolded, "Go awayl You 
understand what m saying." 


Tổ recognized the path to enter from here. 


COMMENT: 


don't 


Through the cry of "Yes," Monk Tổ saw the Ma Ni 


pearl. 


195 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
8. Ño one knows that person. 


During the Trinh Nguyên era of the Tang Dynasty, 
Zen Master Linh Mặc Initially resided at Bạch Nhai 
1nonastery before moving to Ngũ Duệ. 


A monk came and asked, "What is the largest 
object in heaven and earth?" 


Zen Master Linh Mặc replied, "No one knows that 
person. ` 


"Maybe sculpting?" 
"Would you like to give it a try?" 


"In the gates, how does this understanding change 
before and after?" 


"Lets talk about the matter right 1n front of your 
eyes. How long has it been since you were in the 
city?" 


"I don't understand." 
“This question 1s rmnine, not yOUrs.” 
"Dear Venerable Master. Don't you help others?" 


"I am waiting for you to ask for help, and I will 
assist you." 


"Please help me understand." 


"What are you mmissing?" 


196 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
"How can I achieve a state of no mind?2" 


"Even If the mountain tilts and covers the sea, 
that thing 1s always quIet. 


Even 1f the earth shakes or falls asleep, 1t cannot 
touch that person." 


COMMENT: 


That body, as vast as heaven and earth, is not 
bound by space or time, and it is not created. lf 
you can live with that, then all the movermnents and 
stillnesses of the world cannot move you. That's a 
place no one knowsl 


9. What are you asking? 


A monk came to ask Venerable Phước Khê, "What 
1S a person who lives with himself?2" 


Phước Khê replied, "What are you asking?" 


"Venerable sirl Dont you have the means to help 
me see the path?" 


"You come here, what are you asking?" 
"What 1s crazy upside down?" 
”Today, you deserve to be caned by the Old Monk." 


COMMENT: 


197 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


The question brought with it the answer. 


10. Growing flowers on rocks. 


Venerable Thạch Đầu said, "Dont be attached to 
anything while speaking or moving." 


Zen Master Dược Sơn Duy Nghiễm said, "Not 
being attached to anything, even when not 
speaking or not moving. Not even a needle can slip 
through me. You are like fÍowers planted on 
rocks. " 


Thạch Đầu accepted Dược Sơn's words and recited 
the following verse of pralIse: 


Since ancient tưnes, that thứ has beern Luith uou, 
but uou don't KnouU 1tS name. 

lt accomparies uou tuuhủe sứtng, standing, and 
during dÏÏ rmnouerments. 

The samts ƒrom qanctent từnes did not eUen KnouU 
that, 

let alone ordinaru people. HouU could theu? 


COMMENT: 


"Don't be attached to anything while speaking or 
mmoving" means not clinging to existence. "Not 
being attached to anything, even when not 
speaking or not moving," mmeans not ørasping non- 
existence. "Not even a needle can slip through me, 
and you are like flowers planted on rocks” means 


198 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


not grasping both existence and non-existence. At 
that tne, the practitioners mind is always 
engrossed, without a single point of attachment or 
gap, forever residing in that view. When you 
understand this, you wilÐ comprehend the 
individual "since ancient times, that person has 
been with you, but you dont know his name” 
because he has no name and no age. 


11. Entering the dharma hall. 


Zen Master Dược Sơn Duy Nghiễm teaches his 
students as follows, “The Patriarch taught us to 
carefully protect the mind. When the mind starts 
to feel greedy, angry, or ignorant, It is essential to 
pause and prevent these feelings from escalating. 
To identify the dry tree in Thạch Đâu, look for the 
real part (the trunk) without branches or leaves. 
However, you should see for yourself and not stop 
talking. I now speak for you to reveal the 
unspeakable. That thing has always lacked ears, 
eyes, and appearance.” 


A monk asked, "How can I avoid being deluded by 
the scenes?" 


The Zen Master replied, "There is nothing In the 
external environment that can hinder you." 


"I don 't understand." 


199 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


"The scene does not mislead you.” 
COMMENT: 


1. The true source 1s wordless. If there are still 
words to speak, they are Just branches and leaves. 
"So say, "That thing has always received ears, 
eyes, and appearance. " 


2. The scene does not mislead people; rather, the 
person 1s confused when facing the scene. ÏIt 
means that you are deluded, caught up in the 
scene, and unable to see the truth. If one regains 
awareness right at the scene, what is the obstacle? 


12. Birth and death come and go. 


Zen Master Như Mãn, residing in Phật Quang, Lạc 
Kinh, answered the questions of King Đường 
Thuận Tông. 


The king asked, "Where did Buddha come from 
when he was born? Where did he go when he 
passed away? It was said that he always lived in 
this world. So, where 1s Buddha now?2" 


The Zen Master said, "Buddha came from the 
unconditioned, and when he passed away, he 
returned to the unconditioned. The Dharma body 
1s akin to empty space, constantly existing In a 
state of no-mind, where thoughts revert to no- 
thoughts, dwelling returns to  non-dwelling, 


200 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


coming fÍor sentlent beings to arrive, going Íor 
sentient beings to depart, pure and true like the 
sea, fundamentally eternal silence. A wise person 
knows how to act wisely and does not give rise to 
doubts." 


The king asked, "Buddha was born in the Royal 
Palace and passed away 1n the middle of Song Thọ 
forest. Zen masters often clam that Buddha never 
actually spoke a dharma, despite preaching 1t for 
49 vears. Mountains, rivers, oceans, heaven, and 
earth, the sun, and the mmoon all perish over time. 
Why do Zen masters say they are neither born nor 
destroyed? I now seek the wise to clarlfy my 
doubts." 


The Zen Master replied, "The Buddha's nature 1s 
inherently unconditioned, and because living 
beings are confused, they make false distinctions. 
The Dharma body 1s like space; there has never 
been birth or death. When conditons exist, 
Buddha 1s born; when conditions run out, Buddha 
enters nirvana. The places where Buddha taught 
sentient beings are likened to the reflection of the 
moon 1n water; they are Iimpermanent, non- 
nihilistic, and neither born nor unborn. Birth has 
never been born, and death has never been 
destroyed. If you see clearly where there 1s no 
mind, you will realize that there 1s naturally no 
dharma to speak of." 


After hearing this, the king was very happy and 


201 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
respected Zen Buddhism even more. 
COMME NT: 


He pointed out that the Buddha's Dharma body 1s 
neither born nor dies, does not come nor go. Only 
Buddha's Transformation Body can come and go. 
Although the Buddha appears, there 1s bírth, 
death, coming, and going, but his nature 1s always 
quiet, like the image of the moon 1n water. Ít 1s 
Impossible to say whether there 1s or 1s not. lf you 
can perceive the state of no-mind, Buddha will 
always be present. When you realize the state of 
no-mind, you will understand that "Buddha never 
taught the Dharma.'" You have to carefully 
recogn1ze the concept of no-mind; don't get caught 
up 1n wordsl 


13. From within, coming out. 


Zen Master Hy Thiên lived on Nam Nhạc Mountain 
in Thạch Đầu. Hy Thiên was originally from the 
Trần family, from Cao Yếu, Đoan Châu. Initially, 
Hy Thiên went to Tào Khê to study. When Hy 
Thiên had not yet received full ordination, the 
Sixth Patriarch passed away. Obedient to the wIll, 
Hy Thiên went to see Zen Master Thanh Nguyên 
and asked for instructions. 


One day, Thanh Nguyên asked Hy Thiên, 
"Sormeone mmentioned that Lãnh Nam, where Lục 


202 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Tổ lived, holds information about the great path, 
Correct?" 


Hy Thiên replied, "Someone didnt say Lãnh Nam 
had information." 


"If so, where did the Great Storage of Scriptures 
and the Small Storage of Scriptures come from?" 


"From within, coming out." 

Zen Master Thanh Nguyên nodded and accepted. 
COMMENT: 

What is the within? 


The Buddhas of the three generations constantly 
protectl 


14. Sieving rice. 


At Động Sơn, while Tuyết Phong was sifting rice, 
Khâm Sơn asked, "Do you sift the sand to remove 
the rice, or do you sift the rice to remove the 
sand?" 


Tuyết Phong replied, "Rice and sand are discarded 
sinultaneously. " 


Khâm Sơn asked, "What do people in the temple 
eat?" 


Tuyết Phong then turned the rice sifting basin 


203 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
upside down. 


Khâm Sơn said, "According to these causes and 
conditions, you will be more suitable in Đức Sơn." 


Do you have someone who can provide an answer 
to avoid criticism? 


COMMENT: 


Rice is rice, and sand is sand; they have nothing 
to do with that thingl 


204 


œ®œ 


ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ 


Các huynh đệ thân mến! 


Ghi xong ba tập Nhặt Lá Bồ Đề, chúng tôi có đôi 
lời khuyến khích các huynh đệ. Với một số tài liệu 
này đã đủ cho chúng ta soi sáng trên bước đường 
tu tiến không còn gì phải lo lắng nữa. Vậy điều cần 
yếu là chúng ta hãy đọc cho thật kỹ, nhận sâu vào 
để có một niềm tin vững mạnh, tiếp theo đó là 
chân thực hành trong sự sáng suốt của chính 
mình. Bởi vì chúng ta có thật tu, thật sáng thì mới 
có thể nếm mùi pháp vị, mới chứng thật con 
đường giải thoát khổ đau mà Phật, Tổ đã nhiều 
kiếp nhọc nhẳn trải qua và chỉ lại cho chúng ta. Ky 
nhất là những ai chỉ biết học cho nhiều để làm 
giàu miệng lưỡi mà lý luận với người hay bám lời 
Phật, Tổ cho là chỗ thấy của mình rồi sanh ngã 
mạn cống cao, hoặc đem lời Phật, Tổ che đậy lỗi 
mình đó là chúng ta tự đọa mà không hay biết. 
Chư Tổ vẫn thường quở những kẻ ấy là "Thánh 
nhân văn tự" hay "Thiền đầu môi", rốt cuộc cũng 
là bụng trống lòng không, chợt cơn vô thường đến 
đâu tránh khỏi co đầu rút cổ, chân tay cuống quít. 
Chừng ấy bao nhiêu cái thông minh thuở trước có 
dùng được gì? 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Do vậy, hoàn tất tập ba này, ngang đây chúng tôi 
dừng lại, để nhường phần cho các huynh đệ 
thưởng thức vị ngon của đề hồ, nghĩa là tự tu, tự 
tỉnh, tự thành tựu lấy mục đích cao thượng của 
người con Phật. Đường lối đã sáng tỏ, lý thật đã 
rộng bày, mỗi người ai ai cũng đều đủ "một việc 
lớn chưa từng có", chỉ còn chờ đợi chúng ta có 
chịu nhận hay không mà thôi. Ngàn kính muôn 
quyển đâu chẳng nhằm chỉ chúng ta qui về tánh 
thật, là mục đích chung của tất cả. Do đó, nếu 
chúng ta ôm của quí trong người mà không chịu 
lấy ra dùng thì lỗi ấy khỏi phải trách ai và nơi này, 
chốn nọ đói khát xin ăn, thật là điều đáng hổ thẹn! 


Vậy giờ đây chư huynh đệ với chúng tôi hãy cùng 
nhau sẵn sàng tiến bước chớ để ngày tháng chóng 
qua, vô thường chợt đến mà quờ quạng trong 
không, uống cả một đời. Mong rằng ba tập sách 
nhỏ này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các huynh đệ, 
chớ không phải là những lời nói suông. 


Chúc các huynh đệ thường sống với lẽ chân. 


206 


X 
A FEW WOREDS OEF ADVICE 


Dear brothers and sistersl 


After recording three volumes of "Picking up Bodhi 
Leaves,'" we have a Íew words of encouragement 
for our brothers and sisters. These few documents 
are sufficlent to enlighten us on our path of 
cultivation, and there 1s nothing more f†o WOTTV 
about. So, what 1s needed is to read carefully, 
understand deeply, and develop a strong belief, 
followed by true practice based on our own 
wisdom. Because we are truly cultivating and 
enlightened, only then can we taste the Dharma 
and truly realize the path to liberation from 
sufering that the Buddhas and Patriarchs have 
gone through many lifetimes of hardship to show 
US. 


The most taboo behavior is seen 1n those who 
merely accumulate knowledge to impress others, 
or those who rigidly adhere to the teachings of 
Buddha and Patriarchs, leading to arrogance, or 
those who use these teachings to conceal theTr 
errors. Those are people who fall without knowing 
it. The patriaarchs often referred to those 


207 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


individuals as "saints of literature” or "zen of the 
lips"; however, in the end, they were left with 
empty stomachs and empty hearts When 
Inpermanence arrives, they cannot avoid 
witnessing head twitching, neck contraction, and 
frantic linb movements. At that tine, what was 
the use of those useless words from before? 


Therefore, upon completing this third volume, we 
stop here to ofer our brothers and sisters the 
opportunity to savor the delightful essence of 
teachings, SignifyIng self-cultivation, self- 
awakening, and self-achievement towards the lofty 
aspirations of the Buddhas disciples. The path 
has been clarified, the truth has been revealed, 
and everyone has "an unprecedented great task," 
only walIting for us to accept it or not. Thousands 
of sutras and books aim to guide us towards true 
nature, which 1s the common goal of all. Therefore, 
1f we hold precious things 1n our bodies and refuse 
to use them, we have no one to blame but 
ourselves. We then wander here and there, 
hungry, thirsty, and begging for food. What a 
shame it was at that timel 


So, now brothers and sisters, please Join us 1n 
preparing to move forward. If you let the days and 
months pass quickly, then when impermanence 
suddenly comes, you will realize that you have 
been struggling in vain, wasting your whole life. 
We hope that these three volumes will bring many 


208 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 3 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


benefits to our brothers and sisters. Do not 
consider these as empty words. 


Wishing all brothers and sisters to always live In 
truth. 


THE END 


THE END OF VOLUME 3 


